MƯỜI CÂU CHUYỆN HIẾU DƯỠNG CHA MẸ 
Trích từ Tiểu Bộ Kinh Nikaya 


Tâm Tịnh cẩn tập 





MƯỜI CÂU CHUYỆN HIẾU DƯỠNG CHA MẸ 


Trong nhiều bài kinh từ Hán tạng cho đến Pali tạng, Đức Phật tán thán hạnh 
hiếu dưỡng cha mẹ vì công ơn mang nặng đẻ đau và dưỡng dục của cha mẹ vô 
ngần, không thể tính kể. Cho nên trong Tăng Chi Bộ, Thế Tôn gọi Cha Mẹ là 
Phạm Thiên, và những con cháu trong gia đình nào mà kính dưỡng cha mẹ 
được xem ngang bằng với Phạm Thiên: “Những gia đình nào, trong ấy các con 
cái kính lễ cha mẹ, những gia đình ấy được chấp nhận ngang bằng với Phạm 
Thiên, được chấp nhận là đáng được cúng dường” 


Mẹ cha gọi Phạm Thiên, 
Bậc Đạo sư thời trước 
Xứng đáng được cúng dường 
Vì thương đến con cháu 
Do vậy, bậc Hiền triết 
Đảnh lễ và tôn trọng 
Dâng đồ ăn đồ uống 
Vải mặc và giường nằm 
Thoa bóp (cả thân mình) 
Tắm rửa cả tay chân 
Với sở hành như vậy, 
Đối với mẹ với cha 
Đời này người Hiền khen 
Đời sau hưởng Thiên lạc 


(Tăng Chi Bộ chương 3 Ba Pháp, phẩm sứ giả của trời) 


Nhân ngày Lễ Vu Lan Mậu Tuất 2018, Tâm Tịnh xin giới thiệu Mười Câu 
Chuyện Hiếu Dưỡng Cha Mẹ được trích dẫn từ những chuyện tiền thân trong 
Tiểu Bô Kinh (Nikaya), ngõ hầu giúp cho quý đạo hữu có cái nhìn sâu sắc về 
công ơn dưỡng dục của cha mẹ, và hạnh hiếu dưỡng song thân từ các bậc hiền 
thánh, ngay cả khi họ mang thân bàng sanh. 


Quyển sách kết tập nhỏ này gồm hai phần. Phần I với tiêu đề Những người 
con hiếu dưỡng bao gồm năm câu chuyện và một bài đọc thêm. Chuyện thứ 
nhất - Tỳ Kheo ôm bình bát đi khất thực, nuôi dưỡng song thân già yếu như 
những câu kệ cảm tác sau: 


Cha mẹ già yếu không chỗ ở 
Không ai nuôi dưỡng thật bơ vơ 
Tỳ Kheo hiếu tử ứa lệ sầu 
Ôm bình khất thực khắp thành đô 
Phụng dưỡng song thân rất ân cần 
Đạo sư Đức Phật liền ca thán 
Lành thay, lành thay hạnh hiếu từ. 
Chuyện thứ 2- Hiếu Tử Sutana: kể về chàng thanh niên nghèo sẵn sàng hy 
sinh thân mình cho ác quỷ Dọa Xoa đổi lấy một ngàn đồng vàng để phụng 
dưỡng mẹ già như được cô đọng trong bài cảm tác: 
Bất chấp hy sinh mạng sống này 
Có một ngàn vàng nuôi Mẫu thân 
Thay vua thế chỗ tế ác thần 
Trong rừng hoang vắng xơi thịt nhân 
Song vì trí tuệ phương tiện xảo 
Thu phục ác quỷ theo chánh chân 
Từ đây yên tâm phụng dưỡng mẹ 
Mang bình yên đến khắp muôn dân. 
Chuyện thứ 3- Nam cư sỹ toàn tâm toàn lực chăm sóc mẹ già, không nghe theo 
lời xúi giục của vợ đuổi mẹ ra khỏi nhà. Chuyện thứ 4 - Hiếu tử Sàma: bậc chí 
hiếu, đã làm chấn động những thiên thần trong khu rừng như được đúc kết 
bằng những bài kệ cảm tác sau: 
Khóc than cha mẹ bị mù 


Là do chất độc mãng xà gây ra 


Trong lúc tuổi già còn xa 
Lại mù đôi mắt trong rừng thâm sâu 
Cười vui có được duyên lành 
Tự tay chăm sóc song thân an lành 
Không may tên độc từ Vua 
Xé tan tĩnh lặng trúng ngay chân chàng 
Kêu lên hai tiếng Mẹ Cha 
Không ai phụng dưỡng tuổi già song thân 
Hiền ngôn bay vút trời cao 
Thần tiên cảm động quay quanh hộ trì 
Vua kia giật thốt cả mình 
Vì nhầm lỡ bắn hiền nhân hiếu từ. 
Chuyện thứ năm - Hai hiền giả Sona và Nanda: với 93 câu kệ tán thán công 
ơn dưỡng dục của cha mẹ, và tán thán công hạnh hiếu dưỡng song thân như 
những vần thơ từ 89-93 sau: 
89. Từ mẫu cũng như nghiêm phụ ta 
Phải đều được kính trọng tôn thờ, 
Hiền nhân tán thán người nào có 
Những đúc tính này tỏ lộ ra. 
90. Song thân như vậy đáng tuyên dương, 
Giữ địa vị cao cả khác thường, 
Được gọi “Phạm thiên” do cổ đức, 
Uy danh hai vị lớn khôn lường. 
91. Song thân hiền phải được tôn vinh 


Xứng đáng từ con cái của mình, 
Người dưỡng mẹ cha theo chánh hạnh 


Là người có trí tuệ thông minh. 
92. Đem dâng thức uống với đồ ăn 
Sàng tọa và y phục xứng phần, 
Phải tắm mẹ cha, dầu tẩm ướt, 
Rửa cho sạch sẽ cả đôi chân. 
93. Bậc trí tán dương các việc trên, 
Làm con phụng sự mẹ cha hiền, 
Hân hoan tràn ngập trên trần thế, 
Thân hoại, an vui hưởng cối thiên. 
Phần II với tiêu đề Những tấm gương hiếu dưỡng trong loài bàng sanh 
gồm năm chuyện. Chuyện thứ sáu- Khỉ anh và khỉ em nuôi dưỡng mẹ già bị 
mù, và đã hy sinh thân mình để bảo vệ mạng sống cho khỉ mẹ. 
Đôi khỉ nuôi mẹ già mù mắt 
Trên cây cổ thụ chốn rừng xanh 
Không may bị kẻ săn phát hiện 
Khỉ mẹ trên cây trong tầm ngắm 
Khỉ anh thấy vậy liền chết thay 
Để mẹ được sống cùng khỉ nhỏ 
Dù vậy ác nhân không đành bỏ 
Lại nhắm bắn tên vào khỉ mù 
Khỉ em thấy thế liền thế mạng 
Cho mẹ được sống thêm tuổi già 
Lòng tham vô đáy kẻ săn mồi 


Giết cả khỉ mẹ thảy ba con. 


Chuyện thứ bảy - Chim kền kền không nghĩ đến mạng sống của mình khi bị 
mắc bẩy mà chỉ than khóc cho cha mẹ kền kền già yếu ở trong núi Linh Thứu 
từ nay không còn ai phụng dưỡng. Chuyện thứ tám - Bạch Tượng Vương 
không chịu ăn uống cao lương mỹ vị trong kinh đô được Vua ban cho mà chỉ 
mong trở lại rừng thiêng tiếp tục chăm sóc mẹ già mù lòa. Chuyện thứ mười - 
Chim két bị mất mạng trên biển vì mang xoài ngon ngọt về nuôi dưỡng mẹ cha 
già mù lòa trên đảo nhỏ. 


Hy vọng tập sách nhỏ này mang lại nhiều điều bổ ích cho quý bạn. 


Tâm Tịnh giới thiệu và cẩn tập 


https: //socialeducationalr.wixsite.com/tuhoa-cicø/stories 


MỤC LỤC Trang 


PHẢN I- NHỮNG NGƯỜI CON HIẾU DƯỠNG 8 

Chuyện thứ nhất: Tỷ Kheo khất thực nuôi song thân S 

Chuyện thứ hai: Hiếu tử Sunata — thanh niên nghèo nuôi mẹ già 12 
Chuyện thứ ba: Nam cư sỹ phụng dưỡng mẹ già 17 
Chuyện thứ tư: Hiếu tử Sàma- Bậc chí hiếu 23 
Chuyện thứ năm: Hiền giả Sona và Nanda 45 
Bài đọc thêm: Hiểu tử thợ Gốm Ghatikàra — Kinh số 81: 67 


Kinh Ghatkàra (Trung Bộ Kinh) 


PHẢN II_— NHỮNG TÁM GƯƠNG HIẾU DƯỠNG TRONG LOÀI BÀNG 


SANH 76 
Chuyện thứ sáu: Hai anh em khỉ nuôi dưỡng khi mẹ bị mù 76 
Chuyện thứ bảy: Chim kền kền phụng dưỡng song thân bị mù S0 
Chuyện thứ tám: Bạch tượng vương chăm sóc mẹ già bị mù S2 
Chuyện thứ chín: Chim Anh Vũ vương phụng dưỡng song thân S7 
Chuyện thứ mười: Chim két mất mạng khi bay qua đại đương vì mang xoài 


ngọt về cho cha mẹ 94 


NGUÒN THAM KHẢO 96 


PHÁNI 


NHỮNG NGƯỜI CON HIẾU DƯỠNG 
Chuyện thứ nhất: Tỷ Kheo khất thực nuôi song thân 
[Trích từ chuyện 540 của tập chuyện tiền thân thuộc Tiều Bộ Kinh] 

Câu chuyện này bậc Đạo Sư kể tại Kỳ Viên về một Tỷ- kheo phụng dưỡng mẹ. 


Chuyện kể rằng có một thương nhân giàu có tại thành Xá-vệ, của cải lên đến một 
trăm tám mươi triệu, người này có một cậu con trai rất được yêu quý. Một ngày nọ, 
cậu trai đi lên lầu, mở cửa nhìn xuống đường, khi thấy đám đông dân chúng đang 
đi đến Kỳ Viên, tay cầm hương hoa cúng dường để nghe thuyết Pháp, cậu bảo răng 
cậu cũng muốn đi. Cậu truyền đem hương hoa lại, rôi cậu đi đến tịnh xá cúng 
dường y phục, được phẩm, cùng các thức ăn uống cho He Tỷ-kheo ở đó và đảnh 
lễ đức Thế Tôn với hương hoa, rồi ngồi xuống một bên.. 


Sau khi nghe thuyết Pháp, cậu nhận thức được các quả ác do tham dục gây ra và 
những quả phúc do đời sông tu hành mang lại. Rồi khi hội chúng ra về, cậu xin đức 
Thế Tôn cho cậu thọ giới. Nhưng đức Như Lai bảo cậu rằng ngài không truyền giới 
cho ai chưa xin phép cha mẹ. Vì thế cậu ra về, nhịn ăn một tuần, cuối cùng được 
cha mẹ chấp thuận, cậu trở lại và xin thọ giới. Thế Tôn bảo một Tỷ-kheo làm lễ 
xuất gia cho cậu. 


Sau đó vị Tyỷ-kheo mới này được tán thán và đạt nhiều công hạnh, được sự ái mộ 
của các vị sư trưởng và giáo thọ và khi đã thọ đại giới, ông tinh thông Giáo pháp 
trong vòng năm năm. Rôi vị Tỷ-kheo này nghĩ: "Ta sống viễn ly ở chốn này thật 
không hợp với ta". Và ông nóng lòng đạt cứu cánh của Thiền định. Thế là sau khi 
nghe lời dạy của vị giáo sư về Thiền định, ông đi đến một làng ở biên giới, sống 
trong rừng sâu hành trì phép Thiền định, nhưng không đạt được ý niệm nào đặc 
biệt, dù ông đã tinh cần tu tập trong mười hai năm liền mà tâm không được định 
tính. 


Cũng trong thời gian này, cha mẹ của Tỷ-kheo này trở nên nghẻo túng vì những 
người thuê đất hay bán hàng cho nhà này thấy trong nhà không có con em gì đến 
buộc họ trả nợ, cho nên đãđoạt hết của cải nào rơi vào tay họ và tha hồ chạy trồn; 
gia nhân tôi tớ trong nhà lại trộm vàng bạc trỗn đi. Vì thế cuối cùng hai người lâm 
vào cảnh khốn cùng, không còn đến cái bìnhđựng nước nữa, phải bán nhà đi lang 
thang hết sức cùng cực, phải đi ăn xin, mặc áo rách rưới và mang chiếc bình mẻ 
trong tay. 


Lúc bẩy giờ có một trưởng lão Tỷ-kheo từ Kỳ Viên đến nơi cư trú của người con 
trai ấy, ông tiếp đón ân cần vị khách kia xong, ngồi yên lặng hỏi thăm khách từ đâu 
đến. Khi được biết từ Kỳ Viên, ông hỏi thăm sức khỏe của bậc Đạo Sư cùng 

các đại đệ tử của ngài, xong rồi hỏi thăm tin tức cha mẹ mình. 


- Thưa Tôn giả, xin Tôn giả cho biết tình cảnh của một gia đình thương nhân ở Xá- 
vệ. 


- Này hiền hữu, đừng hỏi thăm tin tức gia đình ấy nữa. 
- Tại sao thế, thưa Tôn giả? 


- Người ta nói gia đình ấy có một cậu con trai, nhưng cậu ta đã đi tu theo đạo pháp, 
và từ khi cậu ây xuât gia thì gia đình cậu bị sạt nghiệp, lúc này cả hai ông bà 
lão đang lâm vào tình cảnh rât thê thảm và phải đi ăn xin. 


Khi ông nghe khách nói xong, không thê nào câm lòng được, nước mắt cứ ràn rụa 
và khi khách hỏi tại sao lại khóc, ông đáp: 


- Thưa Tôn giả, đó chính là cha mẹ tôi, tôi là con của các vị ẫy. 
- Này Hiền hữu, cha mẹ bạn đã sạt nghiệp vì bạn,vậy hãy về phụng dưỡng các vỊ. 


Ông liền nghĩ: "Trong mười hai năm liền ta tinh cần tu tập mà không thê nảo đạt 
đạo hay đắc quả, có lẽ ta vô tài trí. Vậy ta có làm gì được với đời sông Phạm hạnh 
này? Chi bằng ta trở về làm một gia chủ phụng dưỡng cha mẹ già và bố thí của cải. 
Như vậy cuối cùng ta cũng được sinh lên thiên giới". Quyết định xong ông nhường 
chỗ cư trú của mình trong rừng cho vị Trưởng lão kia. 


Hôm sau ông ra đi, qua nhiều chặng đường thì tới tinh xá phía sau Kỳ Viên không 
xa thành Xá-vệ mây. Tại đó ông thấy hai con đường, một đường dẫn đến Kỳ Viên, 
một đường dẫn đến Xá-vệ. Khi đứng đó, vị Tỷ-kheo này suy nghĩ: "Ta đến viếng 
cha mẹ ta trước hay đức Phật trước? Rồi ông tự nhủ: "Ngày xưa ta gặp cha mẹ ta 


luôn, từ đây ta sẽ ít có dịp yết kiến đức Phật; vậy ta hãy yết kiến bậc Chánh Đăng 
Giác ngày hôm nay và nghe thuyêt Pháp, rôi ngày mai ta sẽ đi thăm cha mẹ”. 


Thế là ông bỏ con đường đi Xá-vệ và đi đến Kỳ Viên lúc chiều tối. Vào ngày đó, 
lúc tảng sáng, bậc Đạo Sư nhìn xuống trần gian, đã thấy được tiềm lực ngộ đạo của 
vị này, nên khi ông đến yết kiến Thế Tôn, ngài tán thán công đức của cha mẹ theo 
kinh Màtiposaka (voi hiếu đưỡng mẹ-Tiền thân số 455). Trong khi đứng cuối hội 
chúng Tỷ-kheo và nghe thuyết Pháp, ông nghĩ: "Nếu ta trở thành người gia chủ, ta 
có thể phụng dưỡng cha mẹ ta", nhưng bậc Đạo Sư cũng dạy: "Một người con đi 
xuất gia vẫn có thể giúp đỡ cha mẹ mình". Trước kia ta rời thế tục mà không đến 
yết kiến đức Thế Tôn, và ta đã thất bại trong sự thọ giới không trọn vẹn như vậy. 
Bây giờ ta muốn phụng dưỡng cha mẹ ta mà vẫn duy trì đời sống tu hành chứ 
không làm một người gia chủ". Vì vậy ông cầm lẫy thẻ cùng các vật thực phát theo 
thẻ và cháo của mình và cảm thấy như thể mình đã phạm trọng tội đáng bị khai trừ 
sau mười hai năm độc cư trong rừng. 


Sáng hôm sau ông đi đến Xá-vệ và nghĩ thầm: "Ta nên đi lẫy cháo trước hay thăm 
cha mẹ ta trước đây?". Ông nghĩ lại và thấy rằng đi thăm cha mẹ trong lúc cha mẹ 
nghèo khô mà không có gì trong tay để biếu thì thật là không phải đạo. Vì thế 

ông đi lây cháo trước rồi đến cửa nhà cũ. Vừa thấy cha mẹ ngôi cạnh bức 

tường đối diện, sau khi đã đi một vòng khất thực được cháo lòng, ông đứng không 
cách xa họ mấy và bỗng thấy nổi sâu thương nồi lên, mắt đẫm lệ. Còn họ thấy ô ông 
nhưng không nhận ra, rồi bà mẹ tưởng rằng đó là một kẻ đang chờ của bố thí, liền 
nÓI: 


- Chúng ta không có gì để bố thí cho người cả, người chịu khó đi nơi khác. 


Nghe bà mẹ nói vậy, ông có nén nỗi buồn đang tràn đây trong lòng, đứng yên 
mắt đẫm lệ, và khi được bảo lần thứ hai, thứ ba, ông vẫn đứng yên. Cuối cùng ông 
cha bảo bà mẹ: 


- Bà đến xem thử có phải con trai bà đó không?. 

Bà vùng dậy chạy đến nhìn ra con, gục xuống chân mà than khóc, ông cha cũng 
khóc theo, bao nôi sâu khô đều tuôn ra hêt. Thây lại cha mẹ, ông không thê nén 
được lòng mình, cũng bật khóc. Sau cơn xúc động, ông nói: 


- Đừng buôn nữa cha mẹ ôi, con sẽ phụng dưỡng cha mẹ. 


Thê là sau khi an ủi cha mẹ và cho họ húp nước cháo rôi ngôi xuông bên đường, 
ông lại ra đi khât thực đem về cho cha mẹ dùng, sau đó mới đi khât thực cho chính 


10 


mình. Xong bữa ăn, ông liền đi tìm nơi trú chân không xa đó mấy. “Từ ngày ấy về 
sau ông chăm sóc cha mẹ băng cách này; ông đem cho cha mẹ đô khât thực dành 
cho mình, luôn cả những vật dụng bô thí hăng nửa tháng một lần, và ông đi khât 
thực nhiêu lân đê thọ dụng. Còn những vật thực dành cho mùa mưa cũng đêu đem 
cho cha mẹ dùng, trong khi ông đem áo quân rách của cha mẹ vê đóng cửa kín mà 
nhuộm lại đê mặc. Nhưng rât ít ngày ông đi khât thực được đô dùng, phân nhiêu là 
chăng được gì cả, nên y trong cũng như y ngoài đều tả tơi cả. Trong thời gian chăm 
sóc cha mẹ như thế, ông dần dần trở nên xanh xao gầy ốm, bạn hữu thấy vậy bảo: 

- Da đẻ bạn trước đây tươi sáng, nhưng nay bạn xanh xao quá, hắn có bệnh gì? 
Ông đáp: 

- Ta không có bệnh gì cả, nhưng ta đang gặp một chướng ngại. 

Rồi ông kể cho họ nghe câu chuyện nhà. Họ đáp: 

- Thưa hiền giả, bậc Đạo Sư không cho phép ta phí phạm lễ vật cúng dường của 
các thí chủ, bạn đã làm việc trái phép khi đem lễ vật cúng dường của thí chủ cho 


người thể tục. 


Nghe nói vậy, ông hồ thẹn cúi gầm mặt xuống, nhưng vẫn chưa thỏa dạ, họ đem 
chuyện kê với bậc Đạo Sư: 


- Bạch Thế Tôn, người này đã phí phạm lễ vật cúng dường và đem cho người thế 
tục. 


Bậc Đạo Sư cho gọi vị Tỷ-kheo trẻ ấy đến và hỏi: 


- Có phải ông đã xuất gia mà còn lấy vật cũng dường của thí chủ đem cho người 
thê tục không? 


Ong thú nhận là có. Rôi bậc Đạo Sư muôn ngợi khen việc làm của ông và nói vê 
một việc cũ của Ngài, liên hỏi: 


- Thế ông phụng dưỡng người thế tục nào đó? 
- Bạch Thế Tôn, chính cha mẹ của con.- Ông đáp. 


Lúc đó Thê Tôn muôn khuyên khích việc làm của ông hơn nữa, Ngài bảo ba lân: 


11 


- Tốt lành thay! Tốt lành thay! Ông đang đi con đường ngày xưa Ta đã đi qua, 
ngày xưa khi đi khât thực Ta cũng phụng dưỡng cha mẹ Ta. 


Như thế vị Tý-kheo được Ngài khích lệ vì việc đó. Rồi theo lời thỉnh cầu của 
chúng Tỷ-kheo, bậc Đạo Sư kê chuyện quá khứ đê cho biệt các nghiệp đời trước 
của Ngài. 


Chuyện thứ hai: Hiếu tử Sunata — thanh niên nghèo nuôi mẹ già 
[Trích từ chuyện số 398. Chuyện Hiếu Tử Sutana (Tiền thân Sutana)] 


Vua đã gửi ngươi một bát cơm..., 


Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh vào một 
gia đình nghèo, cha mẹ đặt tên ngài là Sutana. Khi lớn khôn, ngài làm việc kiếm 
tiền nuôi cha mẹ, đến thời cha ngài qua đời, ngài phụng dưỡng mẹ mình. 


Thời ấy, vua Ba-la-nại thích săn bắn. Một hôm vua cùng quần thần đông đảo đi 
vào một khu rừng rộng khoảng một hai đặm, và truyên lệnh cho tât cả mọi người: 


- Nêu có con nai nào chạy thoát ở điêm canh giữ của người nảo thì người ây bị 
phạt sô tiên băng giá con nai. 


Sau khi dựng một túp lều được dâu kín bên vệ đường, quần thần dâng nó cho vua 
dùng. Bây nai bị chắn động vì tiếng la hét của đám người bao vây nơi trú ân của 
chúng, H một con nai chạy về địa điểm vua canh giữ. Vua nghĩ thầm "Ta muôn 
bắn nó" rồi g1ương cung lên. Con vật biết mưu kế đánh lừa, thấy mũi tên sắp đến 
gần sườn liền ngã lăn tròn như thể trúng mũi tên. Vua nghĩ: "Ta đã bắn trúng nó và 
chạy lại bắt nai." 


Nhưng con nai vùng lên lao vụt nhanh như gió. Quân thân và mọi người kia đêu 
cười nhạo vua. Ông liên đuôi theo con nai cho đên khi nó mệt nhoài thì rút kiêm 
chặt nó làm đôi. Rôi kéo con nai lên một khúc gô, ông khiêng nó lên như cái đòn 
gánh, vừa đi vừa nói: "Ta muốn nghỉ ngơi một lát", ông đến gần cây đa bên 

vệ đường và nằm xuống ngủ say. 


Một quỷ Dạ-xoa (Yakkha) tên là Makhadeva tái sinh ở cây đa này, được Thiên 
vương Vessavana (Tỳ-sa-môn) cho phép bắt mọi sinh vật nào đến gần nó đề ăn 
thịt. Khi vua này thức dậy, Dạ-xoa bảo: 


12 


- Cứ ở lại đây, ngươi là món môi của ta. 

Rồi nó cầm lấy tay vua. 

- Ngài là ai? Vua hỏi. 

- Ta là Quỷ Dạ-xoa, sinh ra tại đây. Ta bắt mọi người đến nơi đây để ăn thịt. 
Vua lấy hết can đảm hỏi: 

- Thế ngài chỉ ăn thịt hôm nay hay ăn mãi? 

- Ta sẽ còn ăn mãi mọi vật ta bắt được. 


- Thê thì hãy ăn con nai này hôm nay và đê ta đi vê. Từ ngày mai ta sẽ gửi cho ngài 
một người cùng với một đĩa cơm mỗi ngày. 


- Vậy hãy cần thận đấy. Hễ ngày nào không gởi ai đến thì ta sẽ ăn thịt ngươi. 
- Ta là quốc vương ở Ba-la-nại, chắng có việc gì ta không làm được cả. 


Quỷ Dạ-xoa nhận lời hứa rôi đê vua ra vê. Khi vua đên kinh thành, ông đem 
chuyện ây kê cho vị cận thân nghe và hỏi những gì cân phải làm. 


- Tâu Đại vương, có hạn kỳ nhất định nào không? 
- Không. 


- Thế thì Đại vương đã tính việc sai rồi đấy. Nhưng không sao cả. Có rất nhiều tù 
nhân trong ngục. 


- Vậy khanh cố sắp đặt việc này để cứu mạng ta. 


Vị cận thần đồng ý, mỗi ngày bắt một tù nhân từ trong ngục gửi ra cho quỷ Dạ-xoa 
cùng với một dĩa cơm mà không nói gì với kẻ â cấy cả. Quỷ Dạ-xoa ăn hết cả cơm lẫn 
người. Sau một thời gian các ngục thất đều trống vắng. Vua tìm không ra người đi 
đưa cơm, lòng run rây sợ chết. Vị cận thần an ủi ông và bảo: 


- Tâu Đại vương, lòng tham tài sản còn mạnh hơn lòng tham sống. Ta hãy gói một 


ngàn đông tiên đặt trên lưng voi, rôi lây trông truyền lệnh: "A1 muôn đem cơm cho 
quỷ Dạ-xoa và lãnh sô tiên bạc này?”". 


13 


Vua nghe lời làm theo như vậy. Bồ-tát suy nghĩ: "Ta chỉ làm công được một xu 
rưởi môi ngày khó lòng phụng dưỡng mẹ. Nay ta muốn lây số tiền kia trao cho mẹ 
rồi đi gặp quỷ Dạ-xoa. Nếu ta thắng nó thì tốt, còn nếu không thì mẹ ta cũng sống 
an nhàn sung túc". Vì thế ngài nói chuyện với mẹ, song bà bảo: 


- Mẹ vừa đủ rôi, mẹ không cân tiên bạc. 


Rôi bà ngăn cản ngài hai lân, nhưng lân thứ ba, ngài không xin phép mẹ nữa, 
mà đên gặp quan quân nói: 


- Thưa các quan, hãy đưa ngàn đông tiên, tôi nhận mang cơm ổi. 
Rôi đưa cho mẹ ngàn đông tiên, ngài bảo: 


- Mẹ thân yêu, đừng lo buồn, con sẽ thắng quỷ Dạ-xoa và đem hạnh phúc cho mọi 
người. Con sẽ trở vê nhà khiên cho mẹ đang khóc than phải cười to lên đây. 


Rôi chào mẹ xong, ngài cùng quan quân đi yêt kiên vua, rôi kính lễ vua và đứng tại 
đó. Vua hỏi: 


- Này, thiện nam tử, cậu muốn đem cơm à? 

- Tâu Đại vương, phải. 

- Thế cậu cần mang theo vật gì bên mình? 

- Tâu Đại vương, đôi hài băng vàng của ngài. 
- Tại sao thế? 


- Tâu Đại vương, quỷ Dạ-xoa kia chỉ ăn thịt kẻ nào đứng trên mặt đất dưới gốc cây 
của nó, còn tiểu tử sẽ đứng trên đôi hài, chứ không phải trên mặt đất. 


- Thế còn vật gì nữa? 

- Tâu Đại vương, chiếc lọng của ngài. 

- Tại sao thế? 

- Tâu Đại vương, quỷ Dạ-xoa kia chỉ ăn thịt kẻ nào đứng dưới bóng cây của nó, 


còn tiêu tử đứng dưới bóng chiếc lọng, chứ không phải bóng cây. 


14 


- Thế còn vật gì nữa? 

- Tâu Đại vương, thanh kiếm của ngài. 

- Đề làm gì? 

- Tâu Đại vương, ngay loài quỷ cũng sợ những người mang khí giới trong tay. 
- Thế còn gì nữa chăng? 

- Tâu Đại vương, cái bát vàng của ngài, đựng đầy ngự thiện dâng lên ngài. 

- Này thiện nam tử, tại sao vậy? 


- Một người có trí khôn như tiểu tử mà phải ăn cơm gạo thô trong dĩa đất thì không 
thích hợp chút nào. 


Vua chấp thuận và sai các quan đem đủ mọi thứ ngài đã yêu cầu. Bồ-tát thưa: 


- Tâu Đại vương, đừng sợ gì cả, tiêu tử nguyện sẽ trở vê hôm nay sau khi chiên 
thăng quỷ Dạ-xoa và đem lại an lạc cho ngài. 


Thê rôi ngài câm mọi thứ cân dùng và đi đên nới ây, ngài sắp đặt mọi người đứng, 
không xa nơi ấy rôi mang đôi hài vàng vào chân, đeo thanh kiếm vào đai, che chiếc 
lọng trên đầu và cầm bát cơm bằng vàng đến gặp Dạ-xoa. 


~ 


Quỷ Dạ-xoa nhìn ra đường thấy ngài liền suy nghĩ: "Người này đến đây không 
giống bọn người đã đến trước kia, vì duyên cớ gì vậy?". 


Bồ-tát đứng gần cây, lấy mũi kiếm đây dĩa cơm vào dưới bóng cây rồi đứng gần 
bóng cây, ngâm vân kệ đâu: 

1. Vua đã gửi ngài một bát cơm, 

Lại thêm thịt nâu thật ngon thơm, 


Ma-kha có ở nhà không đấy, 
Xín hãy bước ra nhận đề ăn! 


Nghe vậy, quỷ Dạ-xoa suy nghĩ: "Ta muôn đánh lừa nó, rôi sẽ ăn thịt nó khi nó 
bước vào bóng cây”. Con quỷ liên ngâm vân kệ thứ hai: 


2. Hãy bước vào trong, hối cậu trai, 
Với cao lương mỹ vị trên faqy, 


15 


Cả cơm cùng với thân người nữa, 
Này cậu, ta xơi tuyệt lăm thay! 


Tiếp theo, Bồ-tát đáp hai vần kệ: 


3. Dạ-xoa sẽ mắt vật to hơn 

Đổi lấy vật này bé con con. 

Tắt cả mọi người đêu sợ chết, 
Chẳng còn ai đến biếu cao lương! 


4. Vậy ngài sẽ được cấp lương cao 
Tĩnh sạch nêm gia Vị ngọt ng0Hn. 
Song nếu ăn ta, thì khó kiếm 

Một người nào khác đến đem cơm. 


Quỷ Dạ-xoa suy nghĩ: "Cậu trai này nói có lý", rôi đây thiện ý, nó ngâm hai vân 
kệ: 


5. Su-fa-na, quả thật đúng thay 
Mối lợi ta như cậu tỏ bày, 

Hãy trở lại thăm hiển mẫu nhé, 
Ta cho phép cậu bước đi ngay. 


6. Lấy gươm, lọng, bát, cậu thanh niên, 
Hãy nhắm đường đi, cất bước liễn, 
Thăm mẹ hiên trong niêm phần khỏi, 
Cho bà sống hạnh phúc bình yên. 


Nghe lời Dạ-xoa, Bồ-tát hoan hỷ, ngài nghĩ thầm: "Bồn phận ta đã hoàn thành, quỷ 
Dạ-xoa đã được chính phục, ta được hưởng tài sản và lời hứa của vua đã được thực 
hiện". Ngài liền ngâm vần kệ cuối cùng: 


7. Dạ-xoa cùng với mọi thân nhân, 
Mong tóc toàn gia được phước ân, 
Lệnh vua đã thực hành viên mãn, 
Tài sản ta nay được hưởng phẩn. 


Ngài khuyến giáo quý Dạ-xoa và bảo: 


- Này bạn, xưa kia bạn đã tạo ác nghiệp, bạn tham tàn độc ác, ăn thịt nhiều người 
nên tái sinh làm quỷ Dạ-xoa. Từ rày về sau đừng giết hại sinh mạng như vậy nữa. 


16 


Thê là ngài nêu rõ mọi công đức nhờ giữ giới hạnh và các nôi khô đau vì tạo ác 
nghiệp. Rôi an trú quy Dạ-xoa vào Ngũ giới, ngài bảo: 


- Này, tại sao bạn ở trong rừng? Mau lên, ta sẽ để bạn cư ngụ cạnh công thành và 
bảo đem cao lương mỹ vị đên cho bạn. 


Sau đó ngài ra đi cùng quỷ Dạ-xoa, bảo nó cầm kiếm cùng nhiều vật khác và đến 
thành Ba-la-nai. Quân sĩ báo tin Sutana đã trở về cùng quý Dạ-xoa. Vua cùng triều 
thần đi ra đón Bồ-tát và làm chỗ cư trú cho quỷ Dạ-xoa tại cổng thành, rôi Sa1 
người đem cao lương mỹ vị cho nó. Xong vua vào thành, lầy trống truyền lệnh hội 
họp toàn dân trong thành đề tuyên dương công trạng của Bỏ-tát và phong ngài 
chức vụ thống lãnh quân đội. Còn chính vua được an trú vào lời dạy của Bồ-tát, 
thực hành nhiều thiện sự, bồ thí và các công đức khác nên về sau tái sinh cõi thiên. 


+ 


Khi Pháp thoại chấm dứt, Bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự Thật. Lúc kết thúc các 
Sự Thát, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ đã đạt Sơ quả (Dự Lưu). 


Rồi Ngài nhận điện tiền thân: 


- Thời ấy, quỷ Dạ-xoa là Angulimàla (Người đeo vòng ngón tay), vua là Ảnanda và 
hiểu tử kia chính là 1a. 


-OooOOoo- 


Chuyện thứ ba: Nam cư sỹ phụng dưỡng mẹ già 
[Trích từ chuyện số 417. Chuyện Hiền Mẫu Kaccàni (Tiền thân Kaccàni)] 
Mặc áo trắng và tóc xỗa vải..., 


Bậc Đạo sư kế chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một người phụng dưỡng mẹ 
mình. 


Chuyện kể rằng đó là một thiện gia nam tử ở Savatthì (Xá-vệ). Khi cha mất, chàng 
chuyên tâm săn sóc mẹ, hấu hạ mẹ các công việc súc miệng đánh răng, tắm rửa 
v.v... và đem chảo cơm thức ăn cho mẹ. Bà mẹ bảo: “Này con, có nhiễu phán sự 
khác trong đời gia chủ, con phải cưới một cô gái nhà đàng hoàng, cô ấy sẽ săn sóc 


17 


mẹ, để rồi con đi làm công việc khác thích hợp hơn”. - "Mẹ ơi, chính vì lợi ích và 
niềm vui của con mà con hấu hạ mẹ, chứ ai khác có thể hầu để tăng gia sản của ta 
chứ". - "Con không màng đến đời sống gia đình. Con muốn phụng sự mẹ, sau khi 
mẹ đuê đời, con sẽ làm ẩn sĩ khổ hạnh. " 


Bà mẹ cố nài ép con mãi, và cuối cùng không cần thuyết phục con hay được con 
chấp thuận, bà cứ đưa về một cô gái con nhà tử tế. Chàng cưới vợ và sống với 
nàng vì chàng không muốn trải ý mẹ, nên muốn bắt chước, nàng cũng chăm nom 
mẹ chồng chu đáo. Nhận thấy lòng tận tụy của vợ, chàng đem về cho nàng mọi 
thức ăn ngon lành mà vị ấy có thể kiếm được. 


Theo thời gian, nàng dâu suy nghĩ ngu xuẩn theo kiểu kiêu hãnh của nàng: "Chàng 
cho ta mọi thức ăn ngon lành chàng kiểm được, chắc hẳn chàng mong muốn tổng 
mẹ đi cho rảnh, vậy ta sẽ từn cách làm việc đó”. Một hôm nàng bảo: 


- Chàng ơi, mẹ măng tôi lúc chàng đi văng. 


Người chồng không nói gì. Nàng suy nghĩ: "Ta sẽ chọc tức bà già và làm cho con 
trai bà ấy không chịu nồi mẹ nữa ". 


Từ đó nàng đem cháo cho bà hoặc quả nóng hoặc quả lạnh, hoặc quả mặn hoặc 
quả nhạt. Khi bà lão than phiên chảo quả nóng hay quả mặn, nàng đồ thêm nước 
lạnh đáy dĩa, rôi khi nghe chảo quá lạnh hoặc quá nhạt, nàng thường kêu to: 

- Mới đây mẹ bảo quả nóng và quá mặn, ai chiêu chuộng bà cho được. 

Lúc tắm rửa, nàng thường dội nước quá nóng lên lưng bà già, nghe bà bảo: 


- Con ơi, lựng mẹ bỏng rồi đấy! 


Nàng liên dội nước thật lạnh lên bà mẹ, rồi khi nghe bà than phiên, nàng bịa 
chuyện với hàng xóm: 


- Bà già này khi thì bảo nước quả nóng, khi thì bảo nước quả lạnh, ai còn 
chịu đựng được sự trơ trảo của bà ây nữa? 


Nêu bà giả than phiên giường bà đáy rệp, nàng sẽ đem giường áy ra, và gi mạnh 
vạt giường của nàng lên đó rôi mang nó về chô cũ, bảo bà: 


- Tôi đã giñ nó rồi. 


18 


Bà già hiện lành lại bị rận rệp căn nhiễu gáp đôi trước kia, nên phải ngôi suốt đêm 
và than phiên bị rệp căn suốt đêm, nàng đáp lại: 


- Giường mẹ mới được giñ hôm qua và hôm kia nữa, ai có thê chiêu chuộng mọi 
yêu sách của bà già này chứ? 


Muốn làm cho con trai bà phản đôi mẹ, nàng lại rải đờm đãi, tóc bạc khăp nơi, rồi 
khi chàng hỏi ai làm cho nhà cửa bừa bãi dơ bán như vậy, nàng thường bảo: 


- Mẹ chàng làm đấy, nhưng nếu tôi bảo mẹ đừng làm váy, thì mẹ lại la lỗi lên. Tôi 
không thê ở chung nhà với một bà chăn như vậy, chàng phải quyêt định hoặc mẹ 
hoặc tôi ở lại đáy thôi. 

Chàng nghe nàng nói vậy liên bảo vợ: 


- Nàng ơi, nàng còn trẻ và có thể ở nơi nào tùy 3 muốn đi đâu thì đi nhưng mẹ tôi 
già yếu, tôi là chỗ tựa của bà. Vậy nàng hãy đi về với người thân thuộc. 


Khi nghe vậy nàng sợ hãi nghĩ thâm: “Chàng không thể xa cách người mẹ rất thân 
yếu đối với chàng. Còn nếu ta về nhà cũ, ta sẽ Sông cuộc đời cô đơn khổ sở. Vậy ta 
muốn hòa giải với chồng và chăm sóc bà như xưa". Từ đó nàng làm đúng như thời 
trước. 

Một hôm vị cư sĩ này đến Kỳ Viên nghe Pháp, đảnh lễ bậc Đạo Sư xong, 

chàng đứng một bên. Bậc Đạo Sư hỏi xem có phải chàng vẫn không xao nhãng bồn 
phận cũ, và vẫn tận tụy chăm sóc mẹ già chăng. 


Chàng đáp: 


- Thưa vâng, Bạch Thê Tôn. Mẹ con đem về cho con một cô gái đê làm vợ trái ÿ 
con, nàng ây đã làm nhiêu việc không xứng đáng như vậy. 


Rồi chàng kể hết mọi việc cho Ngài nghe: 


- Song nàng ấy không thể ly giản mẹ con với con được, nên bây giờ nàng ấy lại 
chăm sóc bà hêt sức cung kính. 


Bậc Đạo Sư nghe chuyện và bảo: 


- Ngày nay ông không nghe theo lời vợ, nhưng ngày xưa ông đã bỏ mẹ vì nghe lời 
vợ xui giục và nhờ ta đưa bà áy về lại cho ông chăm nom. 


19 


Rồi theo lời thỉnh câu của chàng, Ngài kê câu chuyện đời xưa. 


+ 


Ngày xưa khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nạl, có một thanh niên trong gia đình 
nọ hết lòng chăm sóc mẹ già khi cha cậu từ trần, giông như phần duyên khởi 
chuyện nảy, các chỉ tiết cũng được nêu ra đầy đủ như trên. Nhưng trong trường 
hợp này, khi người vợ bảo nàng không thể sống với bà chăn kia và chàng phải 
quyết định một trong hai người phải ra đi, thì chàng theo lời vợ cho rằng mẹ mình 
có lỗi và bảo: 


- Mẹ ơi, mẹ luôn gây chiến trong nhà nảy, từ nay mẹ đi sống nơi khác tùy ý mẹ. 


Bà mẹ nghe vậy, vừa khóc vừa đi đến nhà bạn đâu đó, làm thuê chật vật để sống 
qua ngày. Sau khi bà ra đi, con dâu bà mang thai sinh con trai, nên thường rêu rao 
VỚI chồng và hàng xóm rằng việc sinh con ây chưa hề xảy ra trước kia, khi còn có 
bà chẵn ở trong nhà. 


Sau khi sinh con, nàng bảo chông: 


- Tôi chưa bao giờ sinh con lúc mẹ chàng còn ở trong nhà, nay tôi đã có con: như 
thê chàng có thê thây rõ bà ây đúng là bà già chăn thuở trước rôi đó. 


Bà già nghe chuyện sinh con trai được dâu bà xem là do bà ra khỏi nhà, liền suy 
nghĩ: "Chắc chắn thần Công chánh đã chết trên đời này, vì nếu không phải như 
vậy, những kẻ này đã không sinh con trai và sống sung sướng sau khi đánh đuổi 
mẹ mình: Ta muốn làm lễ cúng tế thần Công chánh đã chết". 


Vì vậy một ngày kia, bà đem mẻ xay, gạo cùng một cái nôi và muông nhỏ, bà ra 
nghĩa địa đôt lửa trong cái lò làm băng ba sọ người, rôi bà xuông suôi tăm rửa đâu 
mình, giặt áo quân xong trở lại nơi lò lửa, xõa tóc ra và bắt đâu vo gạo. 


Thuở ấy Bỏ-tát là Thiên chủ Sakka, và các Bồ-tát luôn chú tâm cảnh giác. Ngay 
lúc ấy ngài nhìn xuống trần gian và thấy bà già khôn khổ kia đang làm lễ tống táng 
thần Công chánh như thể thần Công chánh đã chết. Muốn chứng tỏ uy lực của ngài 
trong sự cứu giúp bà, ngài giáng trần giả dạng một Bà-la-môn du hành trên đường, 
khi nhìn thấy bà, ngài rời đường cái đến đứng bên bà, bắt đầu câu chuyện bằng 
cách hỏi: 


- Mẹ ơi, người ta thường không nâu cơm trong nghĩa địa. Mẹ định làm gì với cơm 
và mẻ này khi nâu xong? 


20 


Rôi ngài ngâm vân kệ đâu: 


1. Mặc áo trắng và lóc xÕa vai, 
Kac-cà-ni lại nấu nồi sôi, 

Gạo mè bà rửa đẳng kia đó, 
Bà có dùng không lúc chín rồi? 


Bà ngâm vân kệ thứ hai nói cho ngài biết: 


2. Đạo sĩ ơi, tôi chẳng muốn ăn 
Mè xay và cả món cơm hầm: 

Giờ đây đã chết thân Công chánh, 
Tôi muốn cúng dâng lễ tế thần. 


Thiên chủ, hiện thân của thần Công chánh, đáp vần kệ thứ ba: 


3. Khi quyết định, bà phải nghĩ suy: 
Bà nghe ai nói vọng ngôn kia? 
Ngài ngàn mắt ấy đây uy lực, 

Công chánh Thân không thể chết đi. 


Nghe ngài nói, bà già ngâm đôi vần kệ tiếp theo: 


4. La-môn, tôi chứng kiến rành rành, 
"Công lý chết rồi. " Tôi phải tin: 

Tất cả kẻ nào theo ác hạnh 

Hiện giờ hưởng đại phôn vinh. 


5. Dâu của tôi ngày trước hiểm hoi, 

Đánh tôi, rồi lại đẻ con trai, 

Nó thành bà chủ trong nhà ấy, 

Tôi bị lãng quên, bị bỏ rơi. 

Thiên chủ Sakka liên ngâm vần kệ thứ sáu: 
6ó. Không phải đâu, ta sống mãi mà, 

Nay ta giáng thể, chính vì bà, 

Dáu bà đánh mẹ, song dâu cháu, 


Sẽ hóa tro trong lửa của ta. 


Nghe thể bà lão kêu to: 


21 


- Than ôi, ngài vừa nói gì thê? Tôi sẽ cô sức giúp cháu tôi khỏi chết. 
Rôi bà ngâm vân kệ thứ bảy: 


7. Thiên chủ, mong sao hợp ÿ ngài, 
Vì tôi, ngài đến tự trên trời, 

Ước mong đôi trẻ và thằng cháu 
Được sống đời hòa thuận với tôi. 


Sau đó Thiên chủ Sakka ngâm vân kệ thứ tám: 


ở. Kq-ti sẽ mãn nguyện, vì bà 

Bị đánh, song bà tín tưởng ta 

Công chánh, vậy cùng con, cháu nội 
Sống đời hòa thuận ở trong nhà. 


Bây giờ sau khi nói xong, Sakka Thiên chủ hiện ra đủ mọi vẻ uy nghi của ngài, 
dùng thân lực đứng trên không và nói: 


- Kaccàm, bà đừng sợ, thân lực của ta, con và dâu bả sẽ đên đây đem bà về nhà, 
hãy sông hòa thuận với chúng. 


Rồi ngài trở về cõi của ngài. 
Nhờ uy lực của Thiên chủ, con và dâu bà nghĩ đến mọi tính tốt của bà trước kia 
và đi tìm khắp thôn làng, họ thấy bà đã đi vê phía nghĩa địa. Họ theo con đường â ấy 


và gọi bà, khi gặp lại bả, họ quỳ xuống chân bà xin lỗi và được bà tha thứ lỗi lầm 
cũ. 


Bà vui mừng chào đón cháu nội. Vì vậy cả bọn họ cũng hoan hỷ trở vê nhà và 
từ đó sông chung với nhau. 


9. Với con dâu thảo lại vui mừng 
Bà lão Ka-ti đã sông chung, 
Thiên chủ giải hòa xung đột cũ, 
Chu con săn sóc thát ân cán. 
Vẫn kệ này được cảm tác do Trí tuệ Tối thắng của đức Phật. 


x 


22 


Sau pháp thoại, bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự Thật. Khi kết thúc các Sự Thật, vị 
cự sĩ được an trú vào Sơ quả (Dự Lưu). 

Rồi Ngài nhận điện tiên thân: 

- Thời ấy, người cư sĩ phụng dưỡng mẹ mình là người đang phụng dưỡng mẹ ngày 


nay, người vợ thời ấy là người vợ thởi nay và Sakka Thiên chủ chính là Ta. 


-OooOOoo- 


Chuyện thứ tư: Hiếu tử Sàma- Bậc chí hiếu 
(Trích từ chuyện số 540. Hiếu tử Sàma (Tiền thân Sàma) 


+ 


Ngày xưa, không xa thành Ba-la-nại, ở phía bên này sông, có một làng thợ săn và 
một làng nữa ở bên kia sông, mỗi làng có chừng năm trăm gia đình cư trú. Lúc bấy 
giờ có hai nhà thiện xạ trong hai làng đó là đôi bạn thân thích, họ giao ước với 
nhau từ trẻ rằng nếu đôi bên sinh con trai và con gái thì sẽ gả con cho nhau. Theo 
thời gian trôi, một cậu trai được hạ sinh trong nhà thiện xạ bên này sông và một cô 
gái sinh vào nhà thiện xạ kia. Cậu bé được đạt tên Dukùlaka vì khi sinh ra đời cậu 
được quấn trong lớp tã lót thật đẹp, còn cô gái được đặt tên là Parikà, vì cô sinh ra 
bên kia sông. Cả hai đều xinh đẹp với làn da óng ả như vàng và mặc dù được sinh 
ra trong làng săn băn, chúng không hề sát sinh hại mạng. Khi cậu bé lên mười sáu 
tuổi, cha mẹ cậu bảo: 


- Này con, cha mẹ sẽ cưới vợ cho con. 


Nhưng cậu là một người thanh tịnh từ Phạm thiên giới mới xuống đây, cho nên cậu 
bịt tai lại bảo: 


- Con không muôn ở trong nhà, đừng nói chuyện ây với con. 


Rôi mặc dù cha mẹ cậu nói chuyện đó ba lân, cậu không tỏ ý ham thích chút nào. 
Còn nàng Parikà cũng vậy, khi cha mẹ nàng bảo: 


- Con trai của ông bạn nhà ta thật khôi ngô với làn da óng ả như vàng, cha mẹ định 
gả con cho cậu ây đây. 


23 


Nàng cũng bịt tai lại và trả lời như chàng trai kia.Vì chính nàng cũng xuống đây từ 
Phạm thiên giới. Cậu Dukùlaka bí mật gửi cho cô gái một lời nhắn nhủ: "Nếu nàng 
muốn sống đời vợ chồng thì hãy tìm đến một gia đình khác, vì ta không muốn như 
vậy". Và nàng cũng gửi cậu một lời nhắn nhủ tương tự như thế. Nhưng dù họ 
không đồng ý, cha mẹ họ vẫn cử hành hôn lễ. Thế là cả hai người sông riêng lẻ như 
các vị Phạm thiên, không hề sa vào bê ái dục. Dakùlaka không hề giết cá hay nai 
hươu, cũng không hề bán các thứ cá mà người khác mang đến cho cậu. Cuối cùng 
cha mẹ cậu bảo: 


- Con sinh ra trong gia đình săn bắn mà con lại không thích sống trong nhà, cũng 
không sát sinh hại vật, vậy con muôn gì?. 


Cậu đáp: 
- Nếu cha mẹ cho phép, con xin làm ẩn sĩ ngay ngày hôm nay. 


Cha mẹ họ đều cho phép họ ngay lập tức. Thế là họ từ giã cha mẹ, ra đi dọc theo 
bờ sông Hằng, rồi rời bỏ sông Hằng, họ đi lên núi dọc theo sông Migasammatà. 
Lúc bấy giờ cung của Sakka Thiên chủ bỗng nóng rực lên. Thiên chủ Sakka, sau 
khi xác định duyên cớ, liền bảo thần Vissakamma: 


- Này Vissakamma, có hai bậc Đại nhân đã xuất thế và đang đi vào núi Himavat, 
chúng ta phải tìm nơi trú ân cho họ, vậy hãy đi dựng am lá và cung cấp mọi vật 
dụng cần thiết cho cuộc đời tu hành của họ ở một nơi cách sông Migasammatà 
chừng một phần tư dặm đường, xong rồi trở lại đây. 


Thế là vị này đi chuẩn bị đủ mọi vật dụng giống như được mô tả trong Tiền thân 
Mùgapakkha, rồi trở về nhà; sau khi đã xua hết mọi súc vật có thể gây ồn ào khó 
chịu trong rừng và mở một con đường mòn gần đó. Hai vị ân sĩ thấy có đường mòn 
liền theo đó đến am. Khi Dukùlaka bước vào trong am, thấy đủ mọi vật dụng cần 
thiết liền kêu lên: 


- Đây chính là lễ vật của Thiên chủ Sakka cúng dường ta. 


Thế rồi Dukùlaka cởi áo ngoài ra, mặc vào chiếc y màu vỏ dà, đắp tắm da hươu 
qua một bên vai, cột tũm tóc lại ra đáng một vị khổ hạnh, rồi cũng làm lễ truyền 
giới cho Parikà như vậy, xong rồi họ sông ở đó, tu tập lòng Từ thuộc về cõi Dục. 
Nhờ ảnh hưởng lòng Từ của họ đối với mọi vật, chim muông và thú rừng cũng 
khởi lên lòng từ ái đối với nhau, chứ không hề làm hại lẫn nhau. 


24 


Parikà lo kiếm nước và thức ăn, quét dọn am, làm đủ mọi việc cần thiết, rồi cả hai 
người đi kiếm đủ loại trái cây về ăn. Sau đó họ ở vào trong thảo am riêng của mình 
hành trì đủ mọi giới luật của đời Phạm hạnh. Thiên chủ Sakka cung cấp đủ mọi 
nhu cầu của họ. 


Một ngày kia, ngài tiên tri được một hiểm họa sắp xảy ra cho họ: "Họ sẽ mất thị 
giác". Vì thế ngài tìm đến Dukùlaka, đảnh lễ xong, ngồi xuống một bên, ngài bảo: 


- Thưa Tôn giả, ta thấy trước một hiểm họa sắp đe dọa các Tôn giả, vậy các Tôn 
giả phải sinh một đứa con trai đê phụng dưỡng các vị sau này, hãy đi theo đường 
lôi của thê gian. 


- Thưa Thiên chủ, tại sao ngài lại bảo vậy? Ngay cả khi chúng con còn ở chung 
một nhà trước kia, chúng con cũng đã chán ghét ái dục, giờ đây làm sao chúng con 
thực hiện điêu ây được khi chúng con đã vào rừng sông đời Phạm hạnh của kẻ xuât 
gia. 


- Được rôi, nêu Tôn giả không muôn làm như ta nói, thì đợi đên lúc thuận tiện hãy 
lây tay sờ rôn của Parikà. 


Dukùlaka ưng thuận làm theo. Thiên chủ Sakka từ giã ra về. Bậc Đại Sĩ kế chuyện 
ấy với Parikà và đến lúc thời cơ thuận lợi, lấy tay sờ vào rốn Parikà. Ngay lúc ây 
Bồ-tát từ Thiên giới xuống nhập vào bụng bà và bà mang thai từ đó. Sau mười 
tháng, bà hạ sinh một hài nhi da vàng óng, vì thế nên họ đặt tên là Suvannasàma 
(Hoàng Kim). 


Lúc bấy giờ các nữ thần Kinnara (Khẩn- -na-la: Ca thần của Sakka) ở núi bên 

kia đến chăm sóc Parikà lúc bà lâm bổn. Đôi cha mẹ này tắm rửa hài nhi xong đặt 
vào chòi lá và đi kiếm đủ loại trái cây. Trong khi họ ra ngoài, các nữ thần 

Kinnara đem hài nhi vào động của họ tắm rửa vàđem lên đỉnh núi trang hoàng cho 
hài nhi đủ loại hoa, lẫy chất sơn vàng đỏ xanh làm dấu đặc biệt trên thân thể, 

rồi đem về đề lại trên giường trong chòi lá, sau đó Parikà về chòi cho con bú. 


Họ yêu quý con, nâng nu chăm sóc con cho đên năm mười sáu tuôi, họ thường đê 
con ở trong chòi rôi đi vào rừng kiêm củ và trái cây. Bô-tát suy nghĩ: "Môi hiêm 
họa một ngày kia sẽ xảy ra". Ngài thường canh chừng con đường cha mẹ ngài đi 
Ta. 


Một ngày kia họ trở về lúc chiều tối sau khi đã nhặt củ và trái cây. Vừa đến gần 
chòi thì một đám mây lớn kéo tới. Họ vội ân mình dưới gốc cây trên một ổ kiến. 
Trong ổ kiến này có một con rắn độc. Lúc bấy giờ nước trên thân họ nhỏ giọt 


25 


xuống mang theo mùi mô hôi đến mũi con rắn làm nó tức giận, thôi phà hơi độc 

lúc họ đứng đó đê tân công họ, khiên cho cả hai đều bị mù không nhìn thây 

nhau được nữa. Dukùlaka gọi lớn Parikà: 

- Mắt ta mù rồi, ta không thấy nàng nữa. 

Họ bảo nhau trong khi quờ quạng đi quanh, khóc lóc và không sao tìm được lối 
" Đời trước ta đã phạm tội gì?" Họ nhủ thâm như vậy. Thuở tiên kiệp, họ sinh 

vào gia đình một y sĩ. VỊ y sĩđó chữa bệnh mặt cho một người giàu có, nhưng 

người này không chịu trả y phí, vị y sĩ tức giận nói với vợ: 

- Ta phải làm sao đây? 


Bà vợ cũng tức giận bảo: 


- Ta không cần tiền của nó, cứ chế ra một thứ thuốc rồi bảo đó là thuốc chữa bệnh 

và ta làm mù mắt nó đi. 

Vị y sĩ đồng ý làm theo lời vợ và chính vì tội này mà giờ đây cả hai đều bị mù lòa. 
Lúc ấy bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Trước đây cha mẹ ta thường về vào giờ này, ta chắng 
biết chuyện gì xảy ra cho cha mẹ ta, ta phải đi tìm mới được”. Vì thê ngài ra đi tìm 
họ và gây nên một tiếngđộng. Họ nhận ra tiếng động ấy nên cũng làm một 


tiếng động đáp lại và vì lòng thương con, họ bảo con: 


- Sàma ơi, ở đây nguy hiêm lăm, đừng tới gân. Vì thê ngài đưa cho cha mẹ một cây 
đài, bảo họ câm lây đầu cây gậy rôi đi lần về phía ngài. Ngài bảo với họ: 


- Cha mẹ bị mù mắt vì duyên cớ gì? 

- Khi trời mưa ta núp dưới gôc cây trên một tô kiên, thê là ta bị mù mắt. 

Nghe thê ngài biệt ngay sự việc đã xảy ra. "Có lẽ ở đó có răn độc, đang lúc nôi 
giận, nó phun nọc độc ra đây ", Khi ngài nhìn cha mẹ, ngài bật khóc rôi lại bật cười. 


Cha mẹ ngài hỏi tại sao, ngài đáp: 


- Con khóc vì cha mẹ bị mù lúc còn trẻ, nhưng con lại cười vì từ đây con sẽ phụng 
dưỡng cha mẹ, cha mẹ đừng buôn, con sẽ chăm nom cha mẹ chu đáo. 


Thế rồi ngài dẫn họ về chòi, buộc dây thừng tứ phía phân chia các gian để ở ban 
ngảy và banđêm, các trai phòng và các phòng khác nữa. Từ ngày ây ngài bảo cha 


26 


mẹ ở nhà, còn ngài đi kiếm củ vả trái rừng. Buổi sáng dọn dẹp nhà cửa, đi lấy nước 
sông Migasammatà về, nâu thức ăn và nước, rồi lấy nước rửa mặt đánh răng cho 
cha mẹ, đem đến cho cha mẹ đủ trái cây ngon ngọt. Khi cha mẹ súc miệng xong, 
ngải mới dùng. Ăn xong ngài chảo cha mẹ, rồi được một đàn nai hộ tống, ngài vào 
rừng hái quả. 


Sau khi hái quả cùng với đám nữ thần Kinnara trên núi, ngài trở về lúc chiều tối, 
nấu nước nóng tăm rửa chân tay cho cha mẹ TỒi mang lại một mẻ chậu than hồng 
hơ ấm tay chân cha mẹ. Ngài đem đủ loại trái cây cho cha mẹ dùng. Cuối cùng 
ngài mới ăn phần mình và cất dọn các thứ còn lại. Cứ thế ngài chăm sóc cha mẹ 
mỗi ngày. 


Lúc ấy có một vị vua tên Pilliyakkha trị vì tại Ba-la-nại. VỊ này rất thích thịt thú 
rừng nên đã g1ao việc triều chính cho mẹ rồi nai nịt năm loại vũ khí đi vào núi 
Himavat săn bắn hươu nai để ăn thịt, tiến lần đến con sông Migasammatà và cuối 
cùng tới nơi Sàma thường xuống múc nước. Thấy có vết chân hươu nai, vua dựng 
chỗ trú ấn dưới các bụi cây màu ngọc bích, lẫy tên tâm thuốc độc vào, sẵn sàng 
giương lên và năm mai phục. 


Buôi chiêu bậc Đại Sĩ đã hái trái cây xong, đem về lêu, chào hỏi cha mẹ rôi nói: 
- Con sẽ đi tắm và múc ít nước. 


Ngài cầm bình, cả một đoàn nai vây quanh, ngài chỉ chọn ra hai con, buộc bình vào 
lưng chúng, rồi dẫn chúng đến nơi tắm sông. Nhà vua thấy ngài đến gần tự nhủ: 
"Suốt thời gian ta đi quanh quần nơi đây, ta chưa hề thấy bóng người nào cả, 

vậy đó là Thiên thần hay răn thần? Bây giờ nếu ta đến gần hỏi nó ắt nó sẽ bay lên 
trời nêu đó là Thiên thần, hoặc sẽ độn thổ nêu đó là rắn thân. Nhưng ta có ở núi 
Himavat này mãi đâu, một ngày kia ta sẽ trở về Ba-la-nai. Lúc đó các quan đại 
thần sẽ hỏi ta có thấy được việc gì kỳ lạ trong thời gian ta lang bạt ở đây không. 
Nếu ta bảo họ ta có thấy một người như vây như vây, họ sẽ gạn hỏi ta tên nó là gì, 
nếu ta trả lời không biết thì họ sẽ chê trách ta; vậy thì ta cứ bắn nó cho bị thương, 
rồi hỏi nó sau". 


Vừa lúc ấy, bầy nai đi xuống trước để uống nước rồi bước lên khỏi chỗ tắm. 

Sau đó Bồ-tát chằm chậm bước xuống nước như thê một vị đại Trưởng lão đây đủ 
giới luật uy nghĩ đang chuyên tâm đạt đại định, khoác bộ áo bằng Vỏ cây và đắp 
tắm y bằng da nai qua một bên vai, nhắc bình lên múc đây nước, rồi đặt trên vai 
trái. Ngay lúc này, vua thấy rằng đã đến thời, liền bắn mũi tên tâm thuốc độc, làm 
bậc Đại Sĩ bị thương ở sườn bên phải, rồi mũi tên xuyên qua sườn bên trái. 


27 


Bắy nai thấy ngài bị thương kinh hoàng chạy trốn, nhưng Suvannasàma, mặc dù bị 
thương nặng, vẫn hết sức giữ bình nước cho vững và cô định thần, ngài châm chậm 
bước ra khỏi nước. Ngài đào cát chất lên một ụ cao, kê đầu lên hướng về phía chòi 
của cha mẹ, và ngài năm xuống chăng khác nào một bức tượng vàng trên bãi cát 
màu sáng bạc. Rồi hồi tưởng lại, ngài suy xét mọi việc đã xảy ra: "Ta không có kẻ 
thù nào trong vùng núi Himavat này, ta cũng không thù oán aI cả". Khi ngài nói 
như vậy, máu từ miệng ngài tuôn ra và vì không nhìn thấy vua, ngài liền ngâm kệ: 


1. Ai đó đang mai phục bắn mình, 
Khi ta đã múc nước đây bình, 
Bà-la-môn, quý tộc, nô lệ, 

Ai ám hại ta chẳng biết danh? 


Rồi ngài ngâm thêm một vần kệ cho biết thịt của ngài vô dụng, không làm thức ăn 
được: 


2. Người chẳng thể nào ăn thịt ta, 
Cũng không thể sử dụng bao da, 
Sao người nghĩ lấy ta làm đích, 
Người đã tưởng đâu thắng lợi mà? 


Ngài lại ngâm thêm một vân kệ khác hỏi họ tên của vua: 


3. Người là ai, hãy nói con ai, 
Là gì ta sẽ gọi tên người, 

Tại sao người lại năm mai phục? 
Thành thật xin người hãy trả lời. 


Khi nghe vậy, vua tự nhủ: "Mặc dù kẻ này đã bị ta băn trọng thương bằng tên độc, 
vân không mạ ly ta, oán trách ta, lại còn nói năng dịu dàng như thê ru lòng ta vậy. 
Thôi ta đên xem sao". Thê là vua đên gân bên ngài và ngâm kệ: 


4. Chúa tế Kà-si quốc chính ta, 
Đại vương danh hiệu Pi-yak-kha, 
Ta rời ngôi bảu vì thèm thịt, 

Thơ thần tìm nai rừng núi xa. 


3. Tài thiện xạ ta thật khéo thay, 
Tâm ta can đảm chẳng lung lay, 
Chẳng rồng răn thoát tên ta được 
Khi nó đã vào tâm bắn đây. 


28 


Sau khi tự khen ngợi tài năng mình như vậy, vua hỏi gia thế của ngài: 


6. Ngươi là ai đó vậy, con ai, 
Là gì ta sẽ gọi tên ngươi? 

Và tên thân phụ cùng gia lộc, 
Tên của nhà ngươi, hãy trả lời. 


Bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Nếu ta bảo răng ta là Thiên thần hay dòng dõi các nữ thần 
Kimnara (Khân-la-na), hoặc bảo ta là một Sát-đê-ly hay thuộc một quý tộc tương 
tự, vị này sẽ tin ngay, nhưng ta phải nói sự thật". Vì thê ngài nói: 


7. Lúc ta sinh được gọi Sà-ma, 
Con thợ săn cùng khổ chính ta, 
Nay ở đây nằm trên đất lạnh, 

Người nhìn ta đã gặp nguy CƠ. 


§. Tên độc của người bắn trọng thương, 
Ta nằm đơn độc tựa linh dương, 

Nạn nhân người giết nhờ tài nghệ, 

Lăn lóc ta nay nhuộm máắu hưởng. 


9. Tên của người xuyên suốt thịt da, 
Theo từng hơi thở máu trào ra, 
Ngắất ngư, ta vẫn còn than hỏi: 

Sao muốn giết người mai phục ta? 


10. Ngươi chẳng thể nào ăn thịt ta, 
Cũng không thể sử dụng bao da, 
Sao người nghĩ lấy ta làm đích, 
Người đã tưởng đâu thắng lợi mà? 


Khi vua nghe vậy, biết rằng không thể nói thật được, liền bịa một câu chuyện như 
sau: 

11. Một nai đã đến đúng vừa tâm, 

Ta nghĩ rằng ta sắp hưởng phần, 

Nhưng thấy ngươi, nai kinh hoảng chạy, 

Với ngươi, ta chăng có lòng sân. 


Bậc Đại Sĩ đáp: 


29 


- Tại sao Đại vương nói vậy được? Cả vùng núi Himavat này không có nai nào 
thây ta mà bỏ chạy: 


12. Từ khi ta mới biẾt suy tư, 
Nhớ lại thời xưa mãi đến giờ, 
Không thú mỗi hay nai chạy trốn, 
Kinh hoàng khi gặp bước ta qua. 


13. Từ lục ta mang áo vỏ cáy, 

Bỏ đẳng sau chuỗi ngày thơ ngây, 
Không nai hay thú môi đào tẩu, 
Khi thấy ta qua các lỗi này. 


14. Các thủ hoang kia chính bạn mình, 
Cùng ta phiêu bạt khắp rừng xanh, 
Nai này sao lại, như người nói, 

Khi thấy ta liên chạy hãi kinh? 


Khi vua nghe nói, liên nghĩ thâm: "Ta đã làm trọng thương con người vô tội này và 
lại còn nói dôi, thôi ta phải thú tội mới được”. Nghĩ vậy, vua nói: 


15. Chăng có nai nào thấy Sà-ma, 
Sao ta nói dối quá dự thừa? 

Lòng ta tràn ngập niêm tham, hận, 
Và băn đâu tên đó ấy, chính ta. 


Rồi vua nghĩ: "Suvanna không thể sống một mình trong rừng được, chắc phải có 
thân thích ở đây, đê ta thử hỏi xem”. Vì thê vua ngâm kệ: 


16. Sáng sớm từ đâu đến, bạn lành, 
Ai người bảo bạn phải cẩm bình, 
Đồ đây nước múc bờ sông ấy, 
Mang gánh nặng lui bước lộ trình? 


Nghe vậy, bậc Đại Sĩ cảm thấy một nỗi đau đớn vô cùng và ngâm vần kệ trong khi 
máu trào ra từ miệng: 

17. Cha mẹ sống rừng văng phía xa, 

Mù lòa chỉ lệ thuộc con thơ, 


Vì hai thán, đến bên bở nước, 
Ta đồ đây bình nước của ta. 


30 


Rôi ngài tiêp tục than khóc sô phận của cha mẹ: 


18. Đời sống chỉ như lửa chập chòn, 
Một tuân thực phẩm trữ không hơn 
Nếu không có nước ta đem lại, 

Yếu đuối, mù lòa chết thảm thương. 


19. Ta chăng sợ đau khổ tử vong, 
Ay là số phận mọi loài chung, 

Sống không còn được nhìn thân phụ, 
Điều ấy khiến tâm trí hãi hùng. 


20. Thời khắc lê thê nặng khổ buồn, 
Mẹ ta ấp ủ nỗi sâu thương, 

Nửa đêm và cả khi trời sáng, 

Dòng lệ chảy như suối nước tôn. 


21. Thời khắc lê thê nặng khổ buôn. 
Cha ta ấp ủ nổi sâu thương, 

Nửa đêm và cả khi trời sáng. 

Dòng lệ chảy như suối nước tôn. 


22. Họ lang thang khắp chốn rừng hoang, 
Than vẫn con đi quá muộn màng, 

Chờ đợi hoài công nghe tiếng bước, 

Hay chờ ta vuốt tắm thân tàn. 


23. Ý tưởng này, tên độc thứ hai, 
Đám sâu hơn trước nữa, than ôi! 
Vì ta năm tại đây chờ chết 
Không thể nhìn cha mẹ nữa rồi! 


Nhà vua nghe ngài than khóc, nghĩ thầm: "Người này phụng dưỡng cha mẹ hết 
lòng hiểu thảo tận tụy, ngay bây giờ đang lúc đau đớn mà cũng chỉ nghĩ đến cha 
mẹ, thật ta đã gây tội ác với một thánh nhân như vậy, làm sao ta an ủi được người 
đây? Khi ta đọa xuống địa ngục rồi thì ngai vàng có ích gì cho ta? Thôi ta nguyện 
phụng dưỡng cha mẹ người như người đã phụng dưỡng họ. Như thế cái chết của 
người không ảnh hưởng mấy đến họ". Liền sau đó vua nói lên quyết tâm của mình 
qua các vần kệ sau: 


31 


24. Này hối Sà-ma dáng cát tường, 
Chớ nên tuyệt vọng ngập tâm hồn, 
Vì ta phụng dưỡng hai thân lão 
Trong cảnh cô đơn nặng khổ buôn. 


25. Ta nay thành thạo với cây cung, 
Lời hứa ta cương quyết thủy chung, 
Ta sẽ thay người và phụng dưỡng 
Mẹ cha người sống ở trong rừng. 


26. Ta sẽ ẩi tìm miếng thịt nai, 
Đủ dùng củ rễ, trái cây tươi, 
Rồi ta hẳu hạ hai thân lão, 

Ta chính gia nô của các ngài. 


27. Hiện nay hai vị ở rừng nào? 
Này hởi Sa-ma, hãy nói mau, 

Ta thê bảo vệ, nuôi hai vị 

Như chính người làm tự bấy lâu. 


Bậc Đại Sĩ đáp: 
- Thế thì tốt quá, xin Đại vương nuôi nắng cha mẹ ta dùm. 
Rồi ngài chỉ đường cho vua: 


28. Nơi chốn đầu ta đặt ở đây, 

Hai trăm tâm chạy giữa rừng cây, 
Con đường dẫn đến lêu cha mẹ, 
Xin đến, làm ơn phụng dưỡng thay. 


Sau khi chỉ đường và kiên nhẫn chịu đựng đau đớn khủng khiếp vì lòng thương 
yêu cha mẹ, ngài kính cần chấp tay lại, thỉnh cầu vua một lần cuối hãy nuôi dưỡng 
cha mẹ thay mình: 


29. Cung kính lễ ngài, bậc Đại vương, 
Ngài đi như vậy đúng con đường, 

Mù lòa, cha mẹ ta đơn độc, 

Xin bảo vệ, nuôi dưỡng, đoải thương. 


30. Kính lễ Kà-si Chúa thượng ôi, 


32 


Hai tay ta chắp khẩn cầu ngài, 
Nhán danh ta gửi về cha mẹ 
Lời nhăn nhủ ta đã nói rồi. 


Vua nhận lời ủy thác và bậc Đại Sĩ, sau khi nói xong lời nhăn nhủ cuôi cùng, liên 
bắt tỉnh. 


Bậc Đạo Sư giải thích việc này như sau: 


31. Sà-ma với vẻ mặt hiển lương, 
Đã nói lời này với Đại vương, 
Rồi ngắt lịm dân vì thuốc độc, 
Nằm mê man tựa bỏ thân tàn. 


Từ trước đến giờ ngài cố gắng thốt ra những lời lẽ trên như thể người bị hụt hơi, 
nhưng đến đây tiếng nói đã đứt quãng vì toàn thân, tim óc, sinh lực của ngài đều 
lần lượt chịu tác động dữ dội của thuốc độc, nên miệng và mắt ngài khép lại, tay 
chân cứng đờ, toàn thân đẫm máu. Vua kêu lên: 


- Người này đang nói với ta cho đến giờ phút này, bỗng dưng tại sao lại hết thở vô 
ra rôi kìa? Các cơ quan đã ngưng hoạt động, thân thê đã cứng đờ, chắc chăn Sà- 
ma đã chêt rôi, 


Và không thể nào ngăn được sâu thương, vua đấm vào đầu than khóc thảm thiết. 


+ 
Đên đây bậc Đạo Sư ngâm kệ đê làm sáng tỏ vân đê này: 


32. Đau đớn nhà vua đã khóc than: 

- Trước kia chưa xảy đến tai nạn, 

Ta không hệ biết già rôi chết, 

Trời hỡi, giờ ta biết rõ ràng! 

33. Nay thấy mọi người phải chết thôi, 
Chính Sà-ma cũng chết, than ôi! 


Chàng vừa khuyên nhủ, lời trăn trồi, 


33 


Khi hấp hối từ giã cõi đời. 


34. Địa ngục đày, ta đọa hiển nhiên, 
Thánh nhân bị giết đó, nằm yên, 
Mọi người thôn xóm nào ta gặp, 

Sẽ nói đồng thanh tội lỗi trên. 


35. Sống ở rừng hoang vắng vẻ này, 
Họ tên ta có kẻ nào hay? 

Đây miễn hìu quanh không người ở, 
Ai sẽ nhắc ta mối nhục này? 


Lúc bấy giờ có một nữ thần tên gọi Bahusodarì ở tại núi Gandhamàdana (Hương 
Sơn) đã là mẹ của Bồ-tát cách đây bảy đời trước của ngài, vẫn thường tưởng 

nhớ đến ngài với tình mẹ thương con; nhưng ngày hôm đó vì ham tưởng lạc thú 
thiên giới nên bà không nhớ đến ngài như thường lệ. Các bằng hữu của bà lại bảo 
bà đã đi dự hội họp trên thiên giới cho nên đã im hơi lặng tiếng. 


Bỗng nhiên bà nghĩ đến ngài đúng lúc ngài đang bất tỉnh. Bà tự nhủ: "Việc gì đã 
xảy ra cho con ta?" và bà nhìn thấy vua Piiyakkha đã giết ngài bằng mũi tên tắm 
thuốc độc bên bờ sông Migasammatà, ngài đang năm trên bờ cát, còn nhà vua đang 
than khóc thảm thiết. "Nếu ta không đến đó thì con ta sẽ chết, vua sẽ đau đớn lắm, 
còn cha mẹ Sà-ma sẽ chết đói, chết khát. Nhưng nếu ta đến, thì vua sẽ mang bình 
nước lại cho cha mẹ của con ta. Sau khi nghe họ nói, vua sẽ dẫn họ đến gặp con, 
rồi ta và họ sẽ cùng thành tâm thực hiện lời nguyền trang nghiêmđề đánh tan chất 
độc trong thân thể Sàma cho con ta sống lại. Cha mẹ của con ta lại được sáng mắt 
ra và sau đó khi đã nghe Sàma thuyết giảng, vua sẽ làm bó thí lớn và được tái sinh 
lên cõi trời, vậy ta phải đi liền". Thế rồi bà đến bờ sông Migasammatà, và tàng 
hình đứng trên không, thuyết Pháp cho vua nghe. 


+ 
Đến đây bậc Đạo Sư ngâm kệ để làm sáng tỏ vấn đề này: 
36. Thân nữ ẩn mình giữa cõi không, 
Ở trên thượng đmh của Hương Sơn, 


Nót vài cấu kệ vào tại nọ, 
Vì bởi xót thương vị chúa công: 


34 


37.- Ngài đã tạo ra một ác hành, 
Tội kia đè nặng ở trên mình, 
Mẹ, cha, con thảy đều vô tội, 
Mũi tên ngài giết cả gia đình. 


38. Đến đây ta bảo với ngài nào: 
Tìm chỗ trú an Nương tựa vào, 

Cấp dưỡng người mù rừng vắng nọ, 
Tám ngài sẽ hạnh phúc đường bao! 


Nghe nữ thần dạy bảo, vua tin lời bà ngay rằng nếu đi phụng dưỡng hai kẻ mù 

lòa đó, vua sẽ được lên thiên giới. Vì thế vua quyết định: "Ta còn cân gì ngai vàng 
nữa, ta sẽ bỏ đi và hết lòng phụng dưỡng họ". Sau một hồi tuôn trào lời than khóc, 
vua cô nén nỗi sầu bi vì cho rằng Sàma đã chết thật rồi, vua làm lễ cung kính thi 
thể ngài với đủ loại hoa thơm, vây nước lên thi thể ngài, đi diễu quanh ba vòng, 
thân phía bên hữu hướng về thi thể và lễ bái khắp bốn phương. Rồi vua cầm bình 
nước đã được giao và đi về hướng nam, lòng nặng trĩu u sầu. 


Đến đây, bậc Đạo Sư giải thích thêm qua vần kệ: 


39. Sau một hôi tuôn lệ khóc than, 
Thương chàng xấu số mửa chừng xuân, 
Vua liên tiến lại cẩm bình nước, 

Và hướng mặt đi đến phía nam. 


Nhà vua vốn là người mạnh khỏe, nên cầm bình nước cương quyết băng Từng đến 
am ẩn sĩ và cuối cùng cũng đến trước cửa am hiền giả. Hiền giả đang ngôi trong 
am, nghe tiếng chân người đến gần, phân vân không biết là ai, liền thốt lên lời kệ: 


40. Ta đang nghe các bước chân này, 
Một kẻ nào ấi đến lối đây, 

Không phải tiếng chân Sàma bước, 
Xin nói, thưa ngài, cho lão hay. 


Vua nghe nói liền suy nghĩ: "Nếu ta bảo thật cho ông lão biết ta đã giết con ông và 
không nói rõ ta là vua thì họ sẽ phẫn nộ và măng chửi ta, và lòng sân hận của ta sẽ 
nối lên khiến ta xúc phạm đến họ, lại càng gây thêm tội ác; nhưng thường tình ai 
gặp vua mà lại không kinh sợ, vậy ta phải nói cho họ biết". Vì thế vua đặt bình 
vào đúng chỗ, rồi đứng trước cửa am nói to: 


35 


41. Kà-s¡ Chúa tẾ chỉnh là ta, 
Tên được gọi là Pi-yak-kha, 

Từ giã ngôi vì thèm món thịt, 

Săn nai, phiêu bạt chốn rừng già. 


42. Có tài thiện xạ chính ta đây, 
Cương quyết lòng fa chẳng chuyển lay, 
Chẳng rắn thần nào hỏng thoát khỏi, 
Một khi đã đến trong tâm tay! 


Lão hiên nhân chào mừng vua với tình thân hữu, và đáp lời: 


43. Kinh mừng vạn tuế Đắng Quân vương! 
Hạnh ngộ ngài đi lạc bước đường, 

Chúa thượng vinh quang và vĩ đại, 

Sư mạng gì xin được tỏ tường? 


44. Tin-dook, pi-yadl, các lá cây, 
Kà-su-mà trải ngọt ngào thay, 
Dù còn chỉ ít oi đôi chút, 

Chọn thứ thiệt ngon có sẵn đây. 


45. Nước mát này từ dưới động sáu, 
Ấn mình trên một ngọn đôi cao, 

Kính mời Chúa thượng, xin ngài ngự, 
Cẩm lấy, uống vào thỏa ước ao. 


Vua nghe lời tung hô nọ liền nghĩ: "Nếu ta nói ngay với ông lão rằng ta vừa giết 
chêt con lão thì thật là thât sách. Vậy ta phải khởi đâu câu chuyện như ta chăng biệt 
gì cả, rôi sẽ nói sau”. Vì thê vua hỏi: 

46. Sao ngươi mù lần quần rừng hoang, 

Các trải này đáy ai đã mang? 


Người ấy phải là người sáng mắt, 
Hải nhiễu loại tích trữ kho hàng. 


Lão hiên nhân ngâm hai vân kệ sau cho biệt hai vợ chông lão không đi hái trái mà 
con trai đã mang vê: 


47. Sa-ma, con trẻ tuôi hoa niên, 
Tám thước, đẹp sao mất ngăm Xem, 


36 


Tóc dài, đen nhánh quanh đầu nọ, 
Cứ cuộn tron trông thật tự nhiên. 


48. Đem trải cây rồi lại bước ra, 
Vội đi đồ nước đây bình ta, 

Sẽ quay trở lại tức thì đó, 

Đường đến bờ sông cũng chẳng xa. 


Vua đáp lời: 


49. Sà-ma hiểu tử của hai người, 
Người tả đẹp sao, tốt tuyệt vời, 

Ta đã giết chàng nằm ở đó, 

Tóc đen kia nhuộm máu hồng rồi! 


Chòi lá của Parikà gần đó, trong lúc bà ngồi nghe giọng nói của vua, bà lo ngại 
không biết việc gì đã xảy ra và khi đi đến gần men theo sợi dây thừng, bà kêu lên: 


50. Cho biết là ai, Du-kù-la, 
Nói rằng con bị giết, Sà-ma, 
"Sà-ma đã chết", đây tin đữ, 
Như xẻ làm đổi tìm của ta! 


51. Như thể chỗi cây sung trẻ non, 
Bị cơn gió mạnh xé lìa tan, 
"Sà-ma đã chết", nghe tin ấy, 
Đau khổ làm ta nát ruột gan. 


Lão nhân khuyên nhủ bà: 


52. Đây là Chúa tế nước Kà-si, 
Cung ác của ngài đã giết đi, 
Con của chúng ta bên bến nước, 
Song ta đừng có rủa nguyên gì. 


Parikà đáp lại: 


53. Chỗ dựa, con yêu, độc nhất đời, 
Trông mong, chờ đợi mãi không thôi, 
Sao tâm chứa đủ niềm căm hận, 

Với kẻ ra tay giết hại người? 


Lão nhân nói lớn: 


54. Chỗ dựa, con yêu độc nhất đời, 
Trông mong, chờ đợi mãi không thôi, 
Nhưng hiển nhân cắm ta căm hận, 
Với kẻ ra tay giết hại người! 


Rôi cả hai ông bà đều lớn tiêng khóc than đâm ngực tán thán công đức của Bô-tát. 
Lúc đó vua cô hêt sức an ủi hai vị: 


55. Thôi dừng khóc nữa, ta van người, 
Vì trẻ Sà-ma bạc phận rồi, 

Ta sẽ phụng thở hai vị mãi, 

Đừng buồn như thể quá đơn côi. 


56. Ta đây thành thạo với cây cung, 
Lời hứa ta cương quyết thủy chung, 
Ta sẽ hẳu bên hai vị mãi. 

Và nuôi hai vị ở trong rừng. 


57. Ta sẽ đi tìm miếng thịt nai, 
Đủ dùng củ, rễ, trải cây tươi, 
Rồi ta hẳu hạ bên hai vị, 

Ta chính gia nỗ của các người, 


Hai ông bà lão liên phản đôi vua: 


58. Chuyện này chẳng phải đạo, Quân vương, 
Chẳng thích hợp đâu, trái lẽ thường, 

Ngài chính là Quân vương hợp pháp, 

Chủng thân xin đảnh lễ đôi chân. 


Khi nghe vậy vua rất hoan hỷ nghĩ thầm: "Thật kỳ diệu thay! Họ đã không mở lời 
hung hăng trách măng ta là kẻ gây tội lôi, lại còn tiêp đón ta thật ân cân”. Rôi vua 
ngâm kệ: 


58. Sơn nhân tuyên bồ lẽ công bằng, 
Tiếp đón như vây thật chí thân, 
Ngài chính từ đây cha của trẫm, 

Và bà là mẹ của thân dân. 


38 


Cả hai ông bà đều cung kính giơ tay lên trời thỉnh cầu vua. 


- Chúng tôi không dám nhờ Đại vương phụng dưỡng, chỉ mong Đại vương cầm 
đầu cây gậy dẫn chúng tôi đến chỗ Sả-ma năm. 


Rôi họ ngâm hai vân kệ: 


59. Kà-s¡ Chúa tế thật huy hoàng! 
Ngài sẽ làm dân tộc phú cường, 
Xin hãy đưa ta đi đến chỗ, 

Sà-ma yêu quỷ của ta nằm. 


60. Tại đó, ta quỳ xuống dưới chân, 
Chúng ta sờ mắt, mũi, toàn thân, 
Chủng ta quyết đợi chờ thân chết, 
Kiên nhân bên con mãi đến cùng. 


Trong lúc họ đang nói chuyện thì mặt trời lặn. Vua nghĩ thầm: "Bây giờ nếu ta đưa 
họ đến đó, họ sẽ tan nát cõi lòng trước cảnh đau thương và nếu ba mạng người chết 
vì ta, thì chắc chắn ta sẽ đọa vào địa ngục. Thôi ta đừng dẫn họ đến đó nữa". Thế 
rồi vua ngâm ba vần kệ này: 


61. Một vùng đây dã thú săn môi. 
Như tận cùng biên giới cối đời, 
Chính chỗ Sà-ma năm hiện tại, 

Như vâng [răng rụng xuống trần rồi. 


62. Một vùng đây dã thú săn môi. 
Như tận cùng biên giới cối đời, 
Chính chỗ Sà-ma nằm hiện tại, 

Như vâng duong rụng xuống trần rồi. 


62. Ở chốn tận cùng của thể gian, 
Chàng năm, bụi, máu, phủ lên chàng, 
Vậy nên ở lại trong am thất, 

Đừng mạo hiểm trong chốn núi ngàn. 


Hai ông bà đáp lời chứng tỏ lòng gan dạ của họ: 


64. Mặc loài đã thú phả tan hoang, 
Hàng vạn triệu con cứ ngập trân, 


39 


Ta chẳng sợ đâu bầy dã thủ, 
Chúng không thê hại đên thân tản. 


Như thế vua không thể ngăn cản họ được, đành phải cầm tay dắt họ đến đó. 
Khi đến nơi, vua bảo: 
- Con trai của hai vị nằm đây rồi. 


Ong lão liên âp đầu vào lòng con và bà mẹ gục đâu xuông chân con khóc lóc thảm 
thiết. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ này đê làm sáng tỏ vân đê; 


65. Lắm bụi và tan nát ruột gan, 

Vừa nhìn cảnh tượng Sà-ma năm, 

Họ quỳ xuống giống như nhìn thấy, 
Vâng nhật nguyệt rơi rụng xuống trần, 
Cha mẹ giơ cao đôi tay họ, 

Khóc than thật thống thiết muôn phân. 


66. -Phải chăng con ngủ hối Sà-ma, 
Con giận hờn, quên cả mẹ cha? 
Hãy nói việc gì làm mệt trí, 

Khiến con nằm chẳng trả lời ta? 


67. Ai sẽ, bây giờ, kết tóc ta, 
Rồi ai sẽ phủi bụi trong nhà, 
Khi Sà-ma chẳng còn đây nữa, 
Ở lại chỉ hai kẻ mắt lòa? 


66. Ai sẽ quét sàn cho chúng ta, 
Ai đem nước nóng, lạnh báy gio, 
Ai tìm củ, quả rừng về nữa, 

Có đóc, già, mù cả mẹ cha? 


Bà mẹ than khóc đắm ngực hồi lâu, rồi suy xét kỹ nỗi sầu thương của mình, bà tự 
nhủ: "Tât cả chuyện đau thương này là do con ta bị hôn mê vì chât độc quá mạnh, 


40 


vậy ta phải thành khẩn thể nguyền để giải độc cho con". Vì thế bà thực hiện một 
lời thê Chân lý qua các vân kệ sau: 


70. Nếu quả thật là thuở trước đây, 
Sà-ma luôn sống chánh chân đây, 
Cấu mong thuốc độc trong dòng máu, 
Mất hết hiệu năng, vô hại ngay. 


71. Nếu thuở trước con nói thật chân, 
Ngày đêm lo phụng dưỡng song thân, 
Cấu mong thuốc độc trong dòng máu, 
Mất hết công năng, hạ xuống dẫn. 


72. Công đức ngày xưa đã tạo ra, 
Chính ta và cả lão thân gia, 

Cấu mong giải độc cho tan hết, 
Con trẻ quý yêu được tỉnh ra. 


Sau khi bà trang nghiêm thê nguyên như vậy, Sàma bỗng nghiêng mình và khi ông 
cha cũng thành khân thê nguyên như vậy thì Sàma xoay người sang phía bên kia. 
Sau đó nữ thân cũng lập lại lời thê nguyên trang nghiêm như vậy. 


Bậc Đạo Sư giải thích thêm qua các vần kệ: 


73. Thân nữ ẩn mình giữa cõi không, 
Ở trên thượng đỉnh của Hương Sơn, 
Thực hành lời nguyện cầu chân lÿ, 
Vì với Sà-ma, dạ xót thương. 


74. -Ở đây trên thượng đỉnh Hương Sơn 
Ta đã chọn đời sống độc đơn, 

Trong chốn rừng sâu thăm thắm ấy 
Mọi loài hoa tỏa ngát hương thơm. 

75. Không có một ai giữa thể nhân, 

Còn thân thiết đối với ta hơn, 

Vì đây quả thật là chân chánh, 


Mong chất độc trong máu thoát dân. 


76. Trong khi thương xót họ thay phiên, 


4 


Chứng thực trang nghiêm, họ phái nguyễn, 
Kìa thây Sà-ma vùng đứng dậy, 
Xinh tươi, cường tráng, thật hôn nhiên. 


Thế là bậc Đại Sĩ đã phục hồi khỏi vết trọng thương, cha mẹ ngải lại phục hồi thị 
giác, bình minh cũng vừa xuất hiện. Các phép lạ ấ ây xảy ra cùng một lúc tại chốn 
am tranh nhờ thần lực của tiên nữ. Đôi cha mẹ vui mừng không sao kể xiết khi 
thấy mình sáng mắt ra và con trai họ đã phục sinh . Lúc ấy Sà-ma ngâm kệ này: 


77. Con chính Sà-ma được vạn an, 
Nhìn con trước mặt, hãy hân hoan, 
Hãy lau khô hết đôi dòng lệ, 

Và đón chào con, hạnh phúc tràn. 


78. Vạn tuế, cầu mong bậc Đại vương, 
Phước phần phục vụ lệnh ngài luôn, 
Ngài là chúa tế thần dân đó, 

Uớc nguyện gì xin hãy tỏ tường. 


79. Tin-duk, pi-yal, ma-dhuk tươi, 

Trái cây quý hiểm nhất, xin mời, 

Dáng lên thượng khách, ngon như mật. 
Ngài ngự dùng cho thỏa ý ngài 


80. Nước mắt đây từ dưới động sâu 
Ấn mình trên một ngọn đôi cao, 
Suối trong làm dịu ngay cơn khát, 
Ngài ngự dùng cho thỏa khát khao. 


Vua nhìn cảnh tượng kỳ dịu này liền nói to: 


1. Ta lạ lùng kinh ngạc biết bao, 

Ta không thể nói hướng phương nào, 
Một giờ trước thấy chàng năm chế, 
Nay sống dậy đây thật nhiệm mầu! 


Sà-ma nghĩ thầm: "Vua tưởng ta đã chết, vậy ta phải giải thích rõ là ta vẫn còn 
sông” và ngài nói: 

82. Một người đầy đủ các công năng, 

Tình cảm, tâm tư chăng thoát thán, 


42 


Vì bắt tính là ngưng hoạt động, 
Người ngoài tưởng kẻ áy từ trần. 


Rồi muốn cho hiểu rõ ý nghĩa thật sự của chuyện nảy, ngài ngâm kệ thuyết pháp: 


83. Các thế nhân theo Pháp chánh chân, 
Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân, 

Chư thiên nhìn thấy lòng con hiếu, 

Và đến chữa lành các bệnh luôn. 


84. Các thế nhân theo Pháp chánh chân, 
Chăm nuôi cha mẹ lúc gian truân, 

Chư thiên thế giới này ca tụng, 

Đời kế cõi thiên hưởng phước phần. 


Vua nghe vậy nghĩ thầm: "Thật kỳ diệu thay, ngay cả các thiên thần cũng xuống 
trân chữa lành bệnh cho người phụng thờ cha mẹ, khi kẻ này bị bệnh hoạn, chàng 
Sà-ma này thật vinh quang vượt bậc". 


Rôi vua ngâm kệ: 


85. Ta lạ lùng kinh ngạc biết bao, 

Ta không thể thấy hướng phương nào, 
Sà-ma, ta đến nhờ chàng giúp, 

Chàng chính là nơi ta trú vào. 


Lúc ây bậc Đại Sĩ nói: 


- Tâu Đại vương, nếu Đại vương muốn lên thiên giới và hưởng an lạc ở đó, thì Đại 
vương phải thực hành Mười phận sự như sau: 


Rôi ngài ngâm kệ vê vân đê này: 


86. Trước tiên là đổi với song thân, 
Ngài phải làm tròn phận sự luôn, 
Phận sự hoàn thành trên cõi đất, 
Sẽ đưa ngài đến cõi Thiên nhân. 


87. Đối với vương phi, với các con, 
Phải làm tròn phận sự, Quân vương, 
Phận sự hoàn thành trên cối đát, 


43 


Sẽ đưa ngài đến cối Thiên nhân. 


88. Với thân bằng và các triệu thắn, 
Bình sĩ trong tất cả đạo quân, 

Với các thôn làng và thị trần, 
Giang sơn ngài với mọi tùy tùng. 


ö9. Với người thanh tịnh, Bà-la-môn, 
An sĩ, thú, chim, hỡi Chúa công, 
Phận sự hoàn thành trên cõi đất, 

Sẽ đưa ngài đến cõi thiên thân. 


90. Phận sự tròn đem lại phước ân, 
Phạm thiên, Để Thích, các thiên thân, 
Nhờ làm phận sự đây an lạc, 

Vậy phải hoàn thành phận thế nhân. 


Sau khi thuyết giảng Thập vương pháp cho vua xong, bậc Đại sĩ còn thuyết giảng 
thêm nhiều pháp nữa và dạy vua giữ Năm giới. Vua cuối đầu tín thọ lời thuyết 
giảng vả sau khi cung kính từ tạ ra về, liền trở lại Ba-la-nại thực hành đại bố thí 
cùng nhiều công đức khác, rồi đi theo nghiệp của mình cùng với triều thần gia 
nhập hội chúng thiên giới. Còn Bồ-tát cùng với cha mẹ ngài đều đạt các Thắng trí 
và nhiều cấp độ Thiền chứng khác nhau, rồi đi lên cõi Phạm thiên. 


+ 
Sau khi thuyết giảng xong, bậc Đạo Sư bảo: 
- Này các Tỷ-kheo, người hiển phụng dưỡng cha mẹ là một phong tục tôi cố. 


Rồi ngài tuyên thuyết các Sự Thật (sau đó vị Tỷ-kheo đắc quả Dự-Lưu) và nhận 
diện tiên thán: 


- Vào thời ấy, vua là Ảnanda (A-nan), nữ thần là Uppalavannà (Liên Hoa Sắc), 
Thiên chủ Sakka là Anuruddha (A-na-luật-đà), người cha là Kassapa (Ca-diêp), 
người mẹ là Bhaddakapilàni và Sàma chính là Ta. 


44 


Chuyện thứ năm: Hiền giả Sona và Nanda 


(Trích từ chuyện số 532. Chuyện hai hiền giả Sona - Nanda (Tiền thân Sona - 
Nanda) 


Nhạc thân, Thiên tử, phải ngài chăng?..., 


Chuyện này do bậc Đạo Sư kể trong lúc đang trú tại Kỳ Viên, về một Tỷ-kheo 
phụng dưỡng mẹ mình. 


Hoàn cảnh đưa đến chuyện này cũng tương tự như trong Tiên thân Sàma (số 540, 
tập VH). Nhưng vào địp này, bậc Đạo Sự bảo: 


- Này các Tỷ-kheo, chớ xúc phạm Tỷ-kheo này. Các bậc hiên trí đời xưa, dù được 
thỉnh câu thông trị toàn cối (Diêm-phù-đê), cũng đã từ chói việc ây và phụng 
dưỡng song thán. 


Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quả khứ. 

+ 
Một thuở nọ, thành Ba-la-nai được mệnh danh là Brahmavadhana. Thời ấy, vua 
Manola trị vì ởđó, và một Bà-la-môn kia có thê lực và giàu sang, với tài sản 


lên đên tám trăm triệu đông, nhưng không có con thừa kê. Bà vợ Bà-la-môn ây 
vâng lời chông đi câu tự. 


Lúc ấy Bồ-tát từ giã Phạm thiên giới và nhập mẫu thai bà; vào ngày sinh, 

ngài được gọi tên Sona nam tử. Vào thời ấu nhi đã biết chạy một mình, một vị 
Thiên khác từ giã Phạm thiên giới và cũng nhập mẫu thai bà. Lúc ra đời, vị ấy 
được gọi là Nanda nam tử. 

Ngay khi hai nam tử đã được dạy đủ các Thánh điển Vệ đà và thông thạo mọi môn 
học thuật, vị Bà-la-môn nhìn thấy hai con trai mình đầy đủ hảo tướng biết bao, liền 
bảo vợ: 


- Này phu nhân, chúng ta cần sắp đặt việc hôn nhân cho nam tử Sona. 


Bà vợ chấp thuận ngay và thông báo việc này cho con trai. Chàng đáp: 


45 


- Con sông đời gia đình thê này là vừa đủ rôi. Bao lâu cha mẹ còn sông, con muôn 
phụng dưỡng cha mẹ; đên khi cha mẹ qua đời, con muôn lui vê vùng Tuyết Sơn và 
thành người tu khô hạnh. 


Bà mẹ kể chuyện này với vị Bà-la-môn và khi họ nhắc đi nhắc lại nhiều lần nhưng 
không thuyêt phục được con, liên bảo Nanda: 


- Này con yêu, con hãy yên bề gia thất. 
Chàng đáp: 


- Con không muốn lượm những vật mà anh con đã vứt bỏ như thể một cục đờm. 
Con cũng nguyện khi cha mẹ từ trân, con cùng anh con gia nhập hội chúng khô 
hạnh. 


Song thân suy nghĩ: "Nếu các con ta, dù còn thanh xuân, đã từ bỏ mọi dục lạc thân 
xác thì chúng ta lại càng phải sông đời khô hạnh”. Và hai vị bảo: 


- Này con yêu, sao lại nói chuyện làm người tu khổ hạnh sau khi cha mẹ qua đời? 
Cả nhà tađều muốn cùng phát nguyện xuất gia. 


Khi trình vua về mục đích của mình, họ quyết định phân phát tất cả tài sản theo 
cách bồ thí, giải phóng các gia nhân nô tỳ và đem tặng những tải sản xứng đáng 
thích hợp với đám thân quyền, rồi sau đó cả bốn vị khởi hành từ kinh thành 
Brahmavadhana đến lập thảo am trong vùng Tuyết Sơn ở một khu rừng đây an lạc, 
cạnh một hồ nước được phủ năm loại sen, các vị sông đời khổ hạnh. 


Hai anh em đồng săn sóc cha mẹ. Từ sáng sớm, hai vị đưa tăm xỉa răng và nước 
súc miệng cho song thân. Hai vị lại quét dọn cả am thất, đem nước uống, dầu rừng 
ngọt ngào để cha mẹ ăn, nước nóng, nước lạnh để tắm, kết tóc cha mẹ thành từng 
búi, xoa dầu thơm vào chân cùng phục dịch mọi việc tương tự. 


Thời gian cứ trôi qua như thê, hiên giả Nanda suy nghĩ: ”Fa sẽ dâng đây đủ mọi 
loại trái cây làm thức ăn cho cha mẹ". Thê là bât cứ loại trái cây nào hái được tại 
chỗ ây ngày hôm trước và hôm trước đó nữa vị ây đêu đem dâng cha mẹ sáng sớm 
hôm sau. Hai vị dùng trái cây xong liên súc miệng và g1ữ giới kiêng ăn. 

Còn hiên giả Sona đi thật xa đê hái trái chín ngọt về dâng cha mẹ. Hai vị liên bảo: 


- Này con yêu, chúng ta đã ăn từ sáng các thứ em con mang về và bây giờ chúng 
ta đang kiêngăn nên không cân thứ trái cây này nữa. 


46 


Vì thê các thứ trái cây của ngài không được dùng và phải bỏ phí cả. Ngày hôm sau 
và sau đó nữa cũng vậy. 


Và thế là do chứng đắc Năm Thắng trí, ngài đã du hành thật xa để đem trái cây về, 
nhưng song thân từ chối phần Ấy. Sau đó bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Cha mẹ ta giờ đây 
rất yêu ớt, và Nanda lại đem về toàn trái cây chưa chín hoặc mới chín cho cha 

mẹ ăn. Nếu thế này mãi, cha mẹ sẽ không sống lâu. Ta quyết ngăn cản em ta làm 
việc này”. Vì vậy ngài bảo em: 


- Này Nanda, từ nay về sau, khi em đem trái cây, em phải đợi đến lúc ta về, và hai 
chúng tađều muốn dâng cha mẹ các thức ăn cùng một lần. 


Mặc dù đã được bảo vậy, Nanda vẫn muôn làm công đức riêng một mình, nên 
không quan tâm lời anh dặn. Bậc Đại Sĩ suy nghĩ: "Nanda hành động không đúng 
khi bât tuân lời ta. Ta muôn đuôi nó đi xa". 


Rôi nghĩ răng tự ngài muôn chăm sóc cha mẹ, ngài bảo: 


- Này Nanda, em đã bỏ qua lời răn dạy và không lưu tâm đến lời nói của bậc trí. Ta 
là huynh trưởng. Cha mẹ thuộc về trách nhiệm của ta. Ta muôn chỉ mình ta săn sóc 
cha mẹ. Em không thê ở đây được nữa. Hãy đi nơi khác. 


Rôi ngài búng các ngón tay vào mặt em. Sau khi bị đuôi như vậy, Nanda không thê 
nào ở lại trước mặt anh nữa, liên đên từ giã cha mẹ và thưa hêt mọi việc xảy ra. 


Sau đó lui về an thất riêng, ông chú tâm Thiền định và ngay hôm ấy, ông phát khởi 
Năm Thắng trí và Tám Thiền chứng. Ông suy nghĩ: "Ta có thể đi tìm loại cát quý 
từ chân núi Sineru (Tu-di) về rải khắp thảo am của anh ta và xin anh ta thứ lỗi; và 
nếu anh ta chưa hồi tâm, ta sẽ đi tìm nước hồ Anottata về xin anh ta thứ lỗi; và nếu 
anh ta cũng chưa hồi tâm bằng cách ấy, giả sử vì chư Thiên, anh ta không tha thứ 
cho ta, thì ta sẽ đem Tứ Thiên vương và Thiên chủ Sakka ra xin anh ta thứ lỗi; và 
nếu anh ta cũng chưa hôi tâm, ta sẽ mang vị đại đế Manoja của toàn cõi Diêm-phù- 
đề, cùng các vương hầu khác ra xin anh ta thứ lỗi. Làm như vậy, danh tiếng về đức 
hạnh của anh ta sẽ vang dậy cả khắp Diêm-phù-đẻ, và sẽ sáng ngời mọi nơi 

như đôi vâng nhật nguyệt". 


Lúc bấy giờ, nhờ thần lực, ông bay xuống kinh thành Brahmavaddhana đến trước 
cung môn của vua và dâng sớ lên tâu vua: 


- Có một vị khô hạnh muôn yêt kiên Đại vương. 


47 


Vua phán: 

- Một vị khổ hạnh muốn gặp ta làm gì chứ? Chắc vị ấy đến khất thực. 

Vua truyền bảo đem cơm cho ông, nhưng ông không dùng chút nào. Rồi vua bảo 
cho gạo, y phục và các loại củ khoai, môn, nhưng ông cũng không muôn gì cả. 
Cuôi cùng vua gửi một sứ giả đi hỏi tại sao ông đên, ông đáp sứ giả: 

- Bần đạo đến đề hầu hạ đức vua. 

Khi nghe vậy, vua gửi lời nhắn lại: 

- Ta thiểu øì nô tỳ, bảo vị ấy hãy làm phận sự của một ấn sĩ khô hạnh. 

Nghe vây, ông nói: 


- Nhờ thần lực riêng, bần đạo sẽ được quyền thống trị toàn cõi Diêm-phù-đề, và 
xin dâng tât cả lên Đại vương của các vỊ. 

Vua nghe vậy liền suy nghĩ: "Quả thật các vị khổ hạnh rất thông thái. Chắc chắn 
các vị ấy biết được vài mưu thần". 


Sau đó vua triệu ông vào yêt kiên, mời ông ngôi lên bảo tọa, kính lê và hỏi: 


- Thưa Thánh giả, chúng tâu với trẫm rằng ngài sẽ được quyên thông trị toàn cõi 
Diêm-phủ-đề và muốn ban quyền ấy cho trầm phải chăng? 


- Tâu Đại vương, quả vậy. 
- Làm thế nào Thánh giả đạt được việc ấy? 


- Tâu Đại vương, không cần đồ một giọt máu của aI cả, dầu là một giọt vừa đủ cho 
con ruôi tý hon hút được, cũng không cần tiêu phí kho báu của Đại vương, chỉ cần 
nhờ thần lực của riêng mình, bần đạo sẽ chiếm quyền thống trị và dâng hết lên Đại 
vương. Chỉ cần ngay lập tức không chút trì hoãn, Đại vương phải khởi hành ngay 
hôm nay. 


Vua tin lời â ấy và khởi hành ngay với một đạo quân hộ tổng. Nếu đạo quân gặp trời 
nóng, hiền giả Nanda dùng lực thần tạo bóng cây khiến cho trời mát. Nếu trời mưa, 
ông không để cho mưa rơi xuống đạo quân. Ông ngăn cản luông gió oi nồng. Ông 
phá bỏ gai góc trên đường đi cùng các thứ hiểm nguy khác. Ông làm cho 


48 


con đường băng phẳng như vòng tròn dùng trong pháp môn thiền Kasina, rồi trải 
một tắm da, ông ngồi kiết-già trên không và cứ thế tiên dần phía trước đạo quân. 


Theo cách này, trước tiên ông cùng đạo quân trên đến vương quốc Kosala, đóng 
trại gần kinh thành, gửi sớ lên vua Kosala hoặc bảo tham chiên hoặc đâu hàng 
trước uy lực của ông. Vua nôi trận lôi đình, quát: 


- Thế thì trẫm không phải là quốc vương hay sao? Trẫm sẽ chinh phạt các ngươi. 


Vua dẫn đầu bốn đạo quân và hai phe lâm trận. Hiền giả Nanda trải tắm da hươu ra 
ngôi giữa hai đạo quân, dùng tắm da bắt hết mọi mũi tên do hai phe chiến đấu băn 
ra, nên không có một ai trong quân đội nào bị thương vì trúng tên cả. Đến khi tất cả 
số tên của họ đều dùng hết, haiđạo quân đứng ngắn ngơ không còn biết nương tựa 
vào đâu nữa. 


Rôi Hiên giả Nanda đên yêt kiên vua Kosala và trân an vua: 


- Tâu Đại vương, xin đừng lo âu tuyệt vọng, không có nguy cơ nào đe dọa Đại 
vương cả. Vương quốc vẫn thuộc về Đại vương. Chỉ cần Đại vương thần phục vua 
ManolJa thôi. 


Vua tin lời hiển giả nói và thỏa thuận điều ây. Sau đó dẫn vua ây đến yết kiến vua 
ManolJa, hiên giả Nanda thưa: 


- Tâu Đại vương, quốc vương Kosala xin thần phục Đại vương. Hãy để yên 
quôc độ ây như cũ. 


Vua Manoja sẵn sàng chấp thuận và nhận sự quy phục ấy. Vua cùng hai đạo quân 
tiến đến quốc độ Anga và chiếm Anga, sau đó chiếm Magadha trong quốc độ có 
tên ấy và nhờ các phương cách này, vua trở thành bá chủ của mọi quôc vương toàn 
cõi Diêm-phù-đè, rồi được chư hầu hộ tông đi thắng đến thành Brahmavaddhana. 


Bấy giờ, vua chiếm được mọi quốc độ từ các vua này trong bảy năm, bảy tháng, 
bảy ngày. Từ mỗi kinh thành, vua truyền đem đủ thức ăn loại cứng, loại mêm và 
mời một trăm lẻ một quốc vương nâng chén rượu khải hoàn suốt bảy ngày đại lễ 
hội. 


Hiền giả Nanda suy nghĩ: "Ta không muốn xuất hiện trước mặt vua cho đến khi 
ngài đã hưởng mọi lạc thú của vương quyên thông trị trong bảy ngày". 


49 


Rồi khi đi khất thực trong xứ Bắc Kuru, Hiền giả an trú suốt bảy ngày ở Tuyết 
Sơn, ngay cửa vào Kim Động. 


Phần hoàng đề Manoja, vào ngày thứ bảy, sau khi ngắm cảnh đại vinh quang 
quyền lực của mình, tự nghĩ: "Cảnh huy hoàng này không phải do cha mẹ ta hay 
người khác trao tặng. Nó xuất phát từ ân sĩ Nanda và rõ ràng đã bảy ngày trôi qua 
từ khi ta thấy ngài. Không biết nay vị hiền hữu đã ban ta cảnh huy hoàng này đang 
ở đâu trên đời này?". Và vua nhớ đến hiền giả Nanda. 


Còn Hiền giả Nanda khi biết vua đang nhớ mình, liền xuất hiện trước vua trên 
không. Vua suy nghĩ: "Ta không biết vị khô hạnh này là người phảm hay thần 
thánh. Nếu là người phảm, ta sẽ dâng ngài quyền thông trị khắp cõi Diêm-phù-đề. 
Còn nếu ngài là thần thánh, ta sẽ bày tỏ lòng tôn kính xứng đáng với ngài. 


Và đê thử vị ây, vua ngâm vân kệ đâu: 


1. Nhạc thần, Thiên tử, phải ngài chăng, 
Hay ngẫu nhiên ta gặp Ngọc hoàng, 
Hoặc một người thân thông quảng đại, 
Ngự bao thành trị thật vinh quang. 

Nay ta ao ước ngài cho biết 

Quý táảnh phương danh thát rõ ràng. 


Nghe lời vua, Hiền giả Nanda ngâm vần kệ thứ hai nêu rõ thân thế mình: 


2. Ta chẳng Thiên nhân, hoặc Nhạc thần, 
Cũng không Thiên chủ hoặc quân vương. 
Ta là người đủ thân thông lực, 

Sự thật nay ta đã tỏ tường. 


Vua nghe vậy, nghĩ thầm: "Ngài bảo ngài là một người; như vậy ngài đã làm nhiều 
công đức cho ta lắm. Ta sẽ tỏ bày sự tôn kính tối cao với ngài để ngài đẹp ý". Và 
vua đáp lời: 


3. Công đức ngài ban bố chúng tôi 
Làm sao nói hết được nên lời, 
Giữa dòng mưa lũ tuôn Ô ạt, 
Chẳng có trên đầu một giọt rơi. 


4. Bóng mát ngài làm cho chúng ta 
Khi luông gió đốt chảy bay qua; 


50 


Khỏi làn tên ác, ngài bao phú 
Giữa biết bao cừu địch quốc gia. 


5. Thật nhiễu quốc độ lạc an tràn 
Ngài bảo tôn ta Đại để vương, 
Hơn cả một trăm vị lãnh chúa 
Trở thành tuân phục lệnh ta ban. 


6. Những gì ngài chọn giữa kho tàng 
Hoan hỷ ta trao nhượng sẵn sàng: 
Xe thăng đàn voi hay tuấn mã, 

Cung tân xiêm áo đẹp trang hoàng, 
Vương cung mỹ lệ nào ngài thích 
Đềểu sẽ trở thành của Đại nhân. 


7. Nếu muốn ngự cung Ma-kiệt-đà, 
Hoặc là quốc độ xứ An-ga 
A-van-ti, trầm vui lòng nhượng, 
Hoặc đến trị dân As-sa-ka. 


ở. Dáu ngài muôn một nửa giang sơn, 

Trâm nhượng với tâm hỷ lạc tràn, 

Chỉ nói một lời điểu WỚC muốn, 

Tức thì vật ấy của hiện nhon. 

Nghe vậy, Hiên giả Nanda ngâm vân kệ giải thích ước nguyện của mình: 
9. Vương quốc ta nào có ước qo, 

Kinh thành, lãnh địa chăng mong cấu, 

Cũng không từn kiêm nhiêu tài sản 

Từ chính bàn tay Đại đề đâu. 

VỊ ây nói tiệp: 


- Nhưng nếu Đại vương có lòng ưu ái ta, xin hãy làm theo lời thỉnh cầu của ta về 
việc duy nhât này: 


10-11. Dưới quyền ngài, ngụ lão song thân 
Hưởng cảnh am tranh ở núi rừng, 
Ta chăng được làm gì phước đức 


51 


Với song thân áy lão hiên nhân. 
Nêu ngài nói hộ điễu tq muôn, 
Hiên giả So-na hết hận sản. 


Vua liên bảo vị ây: 


12. Hoan hÿ, ta xin sẽ vẹn tròn 
Lệnh ngài, hối vị Bà-la-môn, 
Song ai là kẻ ta cần chọn 

Để tiến hành ngay lệnh Đại nhơn? 


Hiền giả Nanda đáp: 


13. Hơn trăm phú hộ, Bà-la-môn, 

Võ tướng oai quyên, danh vọng vang, 
Đại để Ma-no-ja, đủ số 

Làm ta thỏa nguyện ước hoàn toàn. 


Vua lại bảo: 


14. Thắng ngay tượng, mã vào vương xa, 
Từ trụ, càng xe, vẫy ngọn cờ 

Theo gió, ta đi tìm ẩn sĩ 

Trú nơi xa văng, Ko-si-ya. 


15. Hộ giá theo hấu, bốn đạo bình, 
Đại vương tiền bước để đăng trình 
Đi tìm chốn thảo am tươi đẹp 

Ân sĩ trụ an với hạnh lành. 


Các vần kệ này xuất phát từ Trí tuệ Tối thắng. 
+ 
Bấy giờ vào ngày ấy, vua đến vùng thảo am, Hiền giả Sona suy nghĩ: "Lúc này đã 


hơn bảy năm, bảy tháng, bảy ngày từ lúc tiểu đệ ta ra đi khỏi nhà. Bây giờ em 
ta đang ở đâu?" 


52 


Rồi dùng thiên nhãn, ngài nhìn thấy em, liền tự bảo: "Em ta đang đến đây với một 
trăm lẻ một vị vua và một đoàn hộ tống gồm hai mươi bốn đạo quân để xin ta thứ 
lỗi. Các vua này cùng đoàn tùy tùng đã chứng kiến nhiều thần thông do em ta biến 
hóa, và vì không biết gì về thần lực của ta, nên họ bảo: "Vị ân sĩ ø1ả mạo này quá 
tự cao về thần lực của mình và tự sánh mình với vị chúa tế của chúng ta". Do lời 
kiêu mạn này, họ sẽ đọa vào địa ngục. Vậy ta sẽ cho họ xem một điển hình về phép 
thần thông của ta". 


Rồi đặt đòn gánh giữa không khí, chăng chạm vào vai ngài một khoảng chừng bốn 
phân, cứ thê ngài du hành giữa khoảng bao la, bay ngang gân vua, đê đi lây nước 
từ hô Anotatta. 


Nhưng khi Hiền giả Nanda thấy ngài đến, lại không có can đảm lộ diện, mà lập tức 
biến mắt ngay nơi vị ấy đang ngôi, và tâu thoát đi â ân mình trong vùng Tuyết Sơn. 
Tuy thế, khi vua Manoja thấy Hiền giả Sona đến gần trong dáng điệu uy nghỉ của 
bậc tu hành, liền ngâm kệ này hỏi: 


l6. Ai đi tìn nước giữa không gian, 
Với bước chân kia thật nhịp nhàng, 
Đồn gánh cách xa chừng một tắc 
Chẳng hê đụng chạm tới mình vàng? 


Khi nghe nói vậy, bậc Đại Sĩ liền đáp hai vần kệ: 
17. So-na đạo sĩ chẳng bao giờ 

Đi lạc ra ngoài luật ẩn cư, 

Phụng dưỡng song thân ta sớm tối, 

Ngày đêm không mỏi mỆI ưu íư. 


18. Khoai sắn, chùm dâu, ấy thức ăn 

Trong rừng ta kiêm đề đem dáng, 

Đời đời ghi nhớ ơn hai vị 

Xưa đã cho ta hưởng phước phân. 

Nghe lời này, vua muốn bầu bạn với ngài, liền ngâm vần kệ khác: 
19. Ta mong đến tận chốn am tranh 

Đạo sĩ Ko-si-ya án mình, 


Hiển giả So-na xin chỉ lỗi 
Đưa ta đến tịnh thát an lành. 


53 


Lúc ây bậc Đại Sĩ dùng thân lực vạch ra một con đường mòn đưa đên thảo am và 
ngâm vân kệ này: 


20. Đây lỗi Đại vương hãy nhờ rành: 
Đăng xa khóm lá. đậm màu xanh 
Giữa lùm mun mọc như rừng nhỏ, 
Nơi ấy thảo am sẽ hiện hình. 


21. Như vậy bậc Hiên trí đại hùng, 
Chỉ đường cho các Vị vương quán, 
Xong ngài vội vã VỀ am thất, 

Lân nữa du hành giữa cõi không. 


22. Kế đó quét xong chốn thảo am, 
Đi tìm nơi ẩn dật nghiêm đường, 
Ngài vừa thức lão hiển nhân đậy, 
Vừa tặng dáng cha một tọa sàng. 


23. Ngài nói: "Thánh nhân hãy đến ngay, 
Con xin cha tọa lạc nơi này, 

Các vua quý tộc danh lừng lẫy 

Sắp ngự giá qua giữa lối này. 


24. Như vậy sao khi vị lão niên 

Nghe con đòi hiện diện cấu xin, 

Vội vàng chân bước từ am thất 

An tọa ở bên cạnh cửa tiên. 

Các vẫn kệ này phát xuất từ Trí tuệ Tối Thắng. 


x 


Phần Hiền giả Nanda đi yết kiến vua ngay khi Bồ-tát vừa đến am thất, vừa đem 
nước về từ hô Anotatfa, rôi Hiên giả Nanda căm trại không xa am thât ây. 


Sau đó vua tăm rửa và phục sức vô cùng lộng lây, liên được một trăm lẻ một tiêu 


vương hộ tống, vị Đại vương cùng Hiền giả Nanda bước vào am thất trong cảnh 
huy hoàng trọng thể và cầu khẩn Bồ-tát tha thứ cho hiền đệ của ngài. 


54 


Lúc ấy phụ thân của Bồ-tát thấy vị Đại vương ngự đến gân, liền hỏi Bồ-tát và ngài 


giải thích vân đề với cha. 


Bậc Đạo Sư ngâm kệ làm sáng tỏ việc này: 


25. Thấy vua đứng đó đại vinh quang 
Được hộ tống quanh bởi tiểu Vương, 
Bậc lão hiện nhân liên cất tiếng 

Hỏi thăm con trẻ chuyện trên đường: 


26. "Ai đến đây trong tiếng rộn ràng 
Tù và, trồng lớn nhỏ lừng vang, 

Âm thanh làm các vua hoan hỷ, 

Ai đến đây ca khúc khải hoàn? 


27. Ai đây đang đến thật huy hoàng, 
Khăn quấn đấu cao dệt sợi vàng, 
Như chớp sáng ngời, cung tiễn đủ, 
Anh hùng trẻ tuổi thật can tràng? 


28. Ai đây đang đến thật vinh quang, 
Nói mặt vui tươi tỏa ảnh vàng 

Như đảm lửa tàn, cành phượng vĩ 
Sáng ngời đang cháy ở lò than? 


29. Ai đến đây cùng chiếc lọng cao 
Được giương lên thật khéo làm sao, 
Lọng che với gọng sườn tô điểm 
Xua ánh nắng gay gắt chói vào? 


30. Ai kia xòe quạt để phòng thân, 
Quạt kết lông đuôi trâu chúa rừng, 
Như một vị hiển nhân trí giả 

Cõi lưng voi nọ dáng oai phong? 


31. Ai đang đến rực rỡ, huy hoàng, 
Các lọng giương cao trăng vẹn toàn, 
Tuán mã giáp bào đòng quỷ tộc 


55 


Vậy quanh phải trái thật hiên ngang? 


32. Ai kia đang đến tận nơi đây, 
Được cả hơn trăm lãnh chúa này 
Hộ tổng một đoàn vua quỷ tộc, 
Sau lưng và trước mặt như vầy? 


33. Các vương xa với một đàn voi 
Đám bộ binh cùng với đám ngựa nòi, 
Ai đến với oai nghỉ chiến dấu, 

Bốn đoàn quân bố trận kia rồi? 


34. Ai đến cùng tất cả đạo quân 
Theo sau hộ giả rộng mênh mông 
Không hề gián đoạn, dài vô tận, 
Như sóng đại dương võ chập chùng? 


35. "Ma-no đại để, với Nan-da, 
Ngự giá đến đây viếng, hỡi cha, 
Như thể In-dra Thiên chủ ấy 
Đến đây thăm chốn ẩn am ta. 


36. Hộ tổng ngài đang đến cả đoàn 
Sẵn sàng tuân lệnh, thật hùng cường, 
Không hề gián đoạn, dài vô tận, 

Như sóng chập chùng giữa đại dương”. 


Đạo Sư lại ngâm: 


37. Lụa tối cao sang, khoác cẩm bào, 
Dầu trầm hương ngát điểm tô vào, 
Các vua này đến gần hai vị 

Thánh giả, dáng cung kính khẩn cầu. 


Sau đó vua ManoJa kính lễ xong, ngôi xuông một bên, vừa trao đôi những lời chào 
hỏi ân cân, vừa ngâm đôi vân kệ: 


3ở. Trâm vân tin răng các Thánh nhân 
Sóng đời thịnh vượng lần an khang, 
Kiêm nhiễu mê cóc cùng rau trải 


56 


Phong phú khắp nơi chốn trú an. 


39. Hắn các ngài không bị bọ rấy, 
Loài bò sát quấy nhiễu lâu nay, 
Các ngài tránh được bao phiên lụy 
Do thủ săn môi ở chốn đây? 


Các vẫn kệ sau đây do hai bên đối đáp nhau: 
Ẩn Sĩ: 


40. Xin cảm ơn ngài, hối Đại vương, 
Chúng ta luôn thịnh vượng, an khương, 
Kiểm nhiêu mễ cốc Cùng rau quả 
Phong phú khắp nơi chỗn náu nương. 


41. Bắn đạo cũng không bị bọ rấy, 
Loài bò sát quấy nhiễu lâu nay, 
Chủng ta tránh được bao phiên lụy 
Do thú săn môi đến chốn đây. 


42. Các loại cây cao vẫn mọc đây 
Cho người ẩn sĩ sống như vấy, 
Cũng không bệnh tật gáy tai hại 
Từng thấy xảy ra ở chốn này. 


43. Bắn đạo xin nghênh tiếp Đại vương, 
Dịp may nào chỉ lối đưa đường, 

Trông ngài hùng hậu, vinh quang quả, 
Sứ mệnh gì mang, hãy tỏ tưởng? 


44. Tin-dook, pi-yadl, các lá cây, 
Ka-su-ma chín ngọt ngào thay 

Như đường mát, kính dâng ngài ngự 
Thứ tuyệt hảo nhà có sẵn đây. 


45. Và nước mát này ở động sâu 

Ấn mình trong một ngọn đôi cao, 
Đại vương, xin kính dáng bình nước 
Ngài ngự cho lòng thỏa khát khao. 


57 


Đại vương: 


46. Trâm đây cùng tất cả vị vua 
Xin nhận quà ngài tặng chúng ta, 
Song hãy lắng nghe lời sắp nói 
Của hiên hữu, Trí giả Nan-da. 


47. Chúng ta tất cả bước theo hầu 
Hiển giả Nan-da đến khẩn cầu 
Ngài chiếu có nghe người khốn khổ 
Van xin quy lụy đáp ơn sâu. 


Nghe nói vậy, hiền giả Nanda đứng dậy từ chỗ ngồi, vừa định lễ cha mẹ và huynh 
trưởng, vừa ngâm kệ đàm đạo với đoản tùy tùng của mình: 


48. Xin cả toàn dân, lẻ một trăm, 
Những người danh vọng Bà-la-môn, 
Các vua Sảf-Íy dòng cao quý 

Sáng chói với tên tuổi lây lừng, 
Cùng với Ma-no-ja Đại đế, 

Thảy đều công nhận việc cầu ân. 


49. Dạ-xoa Thần ở thảo am này, 
Các vị đang quy tụ ở đáy, 

Lão, ấu các sơn thần, thổ địa, 
Lắng nghe ta nói chuyện như vây. 


50. Tiểu nhỉ xin kính lễ song thân, 
Kế đến xin thưa bậc Thánh nhân, 
Tiểu đệ là em đây thuở trước 
Ngài xem có mặt tựa tay chán. 


31. Làm sao phụng dưỡng lão song thân 
Ây chính em câu nguyện đặc ân, 

Xin Thánh nhân thôi đừng cản trở 

Cho em làm Thánh sự riêng phần. 


52. Ấn cần phụng dưỡng cả song thân 
Trước đã được làm bởi Thánh nhân, 


Người thiện tản đồng bao thiện sự, 


58 


Sao phiên tiểu đệ chẳng nhường phần? 
Do váy em đạt nhiễu công đức, 
Đạo lộ lên thiên giới săn sàng. 


53. Nhiễu người khác biết rõ nơi đây 
Đạo lộ dành cho phận sự này, 

Ay chính con đường lên thượng giới, 
Xin Hiển nhân nhận thức như vây. 


34. Song bác Thánh nhân đã cản ngăn 
Em làm thiện sự thế này chăng? 

Khi em mong muốn nhờ công đức 
Đem lại song thân trọn lạc an. 


Khi được Nanda nói như vầy, bậc Đại Sĩ bảo: 
- Các vị đã nghe những lời Nanda phải nói ra; giờ đây hãy nghe ta. 
Và ngài ngâm các vần kệ sau: 


55. Các vị theo hầu tiểu đệ ta 
Hãy nghe ta nói lượt bây giờ: 

Kẻ nào đối xử đây khinh bỉ 
Những bậc tiền nhân của mẹ cha, 
Phạm tội ác cùng chư trưởng lão, 
Tái sinh địa ngục đốt tiêu ma. 


56. Song kẻ tỉnh thông đạo Thánh nhán, 
Con dường chân lý hiểu tỉnh tường, 
Giữ gìn giới luật và công hạnh, 

Quyết sẽ chẳng sa cảnh khổ buôn. 

57. Anh em cùng các bác thân sinh, 

Tắt cả do dây kết hợp thành, 


Nhiệm vụ suốt đời luôn đặt nặng 
Trên vai của vị trưởng hiên huynh. 


Sở. Làm trưởng huynh, thiên chức nặng sao 
Hán hoan ta gảnh vác đi đâu 


59 


Như thuyễn trưởng hộ phòng thuyễn nọ, 
Chán lý ta không hê lãng xao. 


Khi nghe lời này, tât cả các vua đêu vô cùng hoan hỷ và nói: 


- Hôm nay chúng ta đều biết được rằng toàn thể gia đình là trách nhiệm đặt lên 
người huynh trưởng. 


Rôi các vị rời bỏ Hiện giả Nanda và vừa chú tâm hướng về bậc Đại Sĩ, vừa ngâm 
hai vân kệ tán dương ngài: 


59. Tri kiến tìm ra tựa lửa bừng 
Sáng ngời chiếu rọi giữa đêm trường, 
Cũng như Thánh giả Ko-si ấy 

Hiển lộ cho ta lý chảnh chân. 


ó0. Như nhật thân kia chiếu ánh quang 
Sáng ngời khắp mặt biển mênh mang 
Phố bày hình thể bao sinh vật, 

Dù chúng xấu xa hoặc thiện lương, 
Cũng vậy Ko-si-ya Thánh giả 

Hiển bày chân lý với quân vương. 


Như vậy là mặc dù từ lâu các vua chúa đã tin tưởng vào Hiền giả Nanda vì chứng 
kiến các kỳ tích thần thông của vị ấy, tuy thế bậc Đại Sĩ nhờ uy lực tri kiến đã phá 
hủy lòng tin của họ, khiến họ phải chấp nhận lời ngài và do vậy tất cả đều trở thành 
những người hầu cận tuân phục ngài nhất ở đời. 


Lúc ấy Hiền giả Nanda suy nghĩ: "Đại huynh ta là một bậc trí giả tinh thông am 
tường kinhđiên. Ngài đã chính phục các vị vua này và đưa họ vê phía ngài. Ngoài 
ngài ra, ta không có nơi nương tựa nào khác. Ta chỉ còn biêt khân câu ngài thôi". 


Thế rồi ông ngâm vần kệ này: 

61. Huynh chẳng lưu tâm dáng khẩn câu, 
Cũng không dang rộng cánh tay đáu, 

Em mong làm kẻ hèn nô lệ 


Đợi lệnh huynh ban, vội đến châu. 


Dĩ nhiên bậc Đại Sĩ không cảm thấy hờn giận hay oán thù đối với Nanda, nhưng, 
ngài đã hành động như một cách khiến trách em đề hạ bớt lòng kiêu mạn của vị ấy 


60 


khi phát biểu tự cao thái quá như vậy. Nhưng bây giờ khi nghe những lời em nói 
ra, ngài vô cùng hoan hỷ và muôn ban ân huệ cho em, ngài bảo: 


- Nay ta tha thứ hiên đệ rôi và sẽ cho phép hiên đệ chăm sóc cha mẹ. 
Và ngài ngâm kệ nêu rõ đức tính của hiên đệ: 


62. Em thông Chính pháp, hối Nan-da, 
Nhu các Thánh nhán đã dạy mà: 

Duy nhất quỷ cao là thiện sự, 

Em làm đẹp ÿ thỏa lòng ta. 


63. Mẹ cha xứng đáng được tôn thô, 
Em hãy nghe điễu ta nói ra: 

Nhiệm vụ phần em lo gánh vác 

Mà không cảm thấy nặng bao giờ. 


64. Mẹ cha ta bảo dưỡng lâu nay 
Cũng để cầu mong hạnh phúc vây, 
Đến lượt Nan-da nay đã tới 

Cấu xin khúm núm phụng thờ đây. 


65. V† nào trong nhị Thánh nhân hiển 
Mong muốn Nan-da phụng dưỡng riêng, 
Xin nói một lời, và tiểu đệ 

Phải theo hầu vị ấy ưu tiên. 


Lúc ấy mẹ ngài từ chỗ ngồi đứng dậy và bảo: 


- Sona thân yêu, em con đã vắng nhà lâu nay. Bây giờ rốt cuộc nó đã trở VỆ, ta 
không đích thân hỏi thăm nó vì chúng ta đều nương tựa vảo con cả. Song nếu con 
cho phép, bây giờ ta xin được ôm lây nam tử thánh thiện này trong tay và hôn lên 
trán nó. 


Rôi bà ngâm kệ này nêu rõ ý của bà: 
66. So-na, cha mẹ dựa con đây, 
Nêu được con cho phép việc này, 


Mẹ sẽ ôm vào lòng của mẹ 
Nan-da thánh thiện quỷ cao váy. 


61 


Sau đó bậc Đại Sĩ nói với mẹ: 


- Này mẹ yêu quý, con cho phép mẹ Ti, mẹ hãy đi ôm lấy Nanda, con trai mẹ rồi 
ngửi tóc và hôn đầu nó để xoa dịu nỗi sầu trong lòng mẹ. 


Thế là bà đi đến Hiền giả Nanda và ôm choàng lấy con trước toàn thê hội chúng và 


ngửi tóc, hôn đâu con, làm tiêu tan mọi nôi khô trong lòng bà, và ngâm kệ nói 


chuyện với bậc Đại Sĩ: 


67. Giống như cây yếu ót bồ-đê 
Rung động vì cơn gió nặng bê, 
Cũng vậy, tim ta vui rộn rã 
Thấy Nan-da đã được quay về. 


ó8. Dường như ta thấy lại Nan-da 
Cũng chẳng khác nào một giấc mơ, 
Hóa đại, vui mừng ta hét lớn: 
"Nan-da nay trở lại cùng ta!" 


69. Song nếu khi tàn giấc ngủ mê, 
Thấy Nan-da ấy đã ra đi, 

Tâm ta sẽ chịu bao giày xéo. 

Do nổi buôn đau quả não nê. 


70. Trở lại hôm nay với mẹ cha, 
Nan-da rối cuộc đã về nhà, 
Thân yêu với mẹ cha động đẳng, 
Nó tạo ngồi nhà với chúng ta. 


71. Dù nghiêm đường quỷ mến Nan-da, 


Hãy để em con ở tự do, 

Con phục vụ nhu câu lão phụ, 
Nan-da cần trọn nghĩa cùng ta. 

Bậc Đại Sĩ chấp thuận lời mẹ và nói: 


- Con mong được như vậy. 


Và ngài khuyên giáo em: 


62 


- Này Nanda, em đã lãnh phận sự của người anh cả, quả thật mẫu thân chính là đại 
ân nhân của ta. Em hãy thận trọng chăm nom mẹ. 


Ngài lại ngâm hai vân kệ tán thán công đức của mẹ hiện: 


72. Là nơi nương tựa thát ân cần, 
Mẹ đã nuôi ta với sữa nguôn, 

Mẹ chính là đường lên thượng giới, 
Mẹ thương hiện đệ nhất trên trần. 


73. Mẹ đã chăm lo bảo dưỡng ta, 
Mẹ nhiễu ân huệ phát ban ra, 
Mẹ là đường dẫn lên thiên giới, 
Và mẹ yêu hiển đệ nhất nhà. 


Như vậy bậc Đại Šĩ đã nêu lên công đức của mẹ qua hai vân kệ, và khi mẹ ngài đã 
vê chô ngôi một lân nữa, ngài bảo: 


- Này Nanda, em có một bà mẹ đã chịu đựng nhiêu gian lao khó vượt qua. Cả hai 
ta đã được mẹ nuôi nâng rât nhọc nhăn. Này em hãy thận trọng chăm sóc mẹ và 
không được đưa thứ dâu chua cho mẹ ăn nữa. 


Và đề làm sáng tỏ cho hội chúng thấy rõ những công việc cực kỳ gian khổ được 
dành cho sô phận bà mẹ, ngài ngâm kệ: 


74. Câu nguyện khát khao một đứa con, 
Mẹ quỳ trước mỗi một đền thân, 

Bốn mùa thay đổi thường quan sát, 
Khảo cứu thiên văn thát tận tường. 


75. Hoài thai theo với khoảng thời gian, 
Mẹ tháy lòng mong đợi địu dàng, 
Thoáng chóc hài nhỉ vô ý thức 

Bất đáu quen biết một thán băng. 

76. Suốt khoảng thai kỳ ngót một năm, 
Mẹ chăm chút kỹ một kho tàng, 

Rồi sau sinh hạ con VÊU qMÿ, 

Ngày áy vui lòng tiêng “mẹ” mang. 

77. Với bằầu sữa, mẹ hát ru con, 


63 


Xoa dịu hài nhỉ khóc nỉ non, 
Áp ủ trong vòng tay âm áp, 
Nói đau của trẻ được xua tan. 


78. Trông nom trẻ tội nghiệp thơ ngây, 
Sợ nắng gió làm hại trẻ đây, 

Được gọi vú nuôi, thôi cũng được, 
Nâng nỉu con trẻ cứ như vấy. 


79. Tài vật nào cha mẹ có đây, 
Mẹ dành cho trẻ để sau này, 
Bà suy: "Cũng có ngày con hỡi, 
Gia sản may ra đến tận tay". 


80. “Hãy làm này nọ, bé yêu ơi”, 
Bà mẹ lo âu gọi thể hoài, 

Khi trẻ thành người trai lực lưỡng, 
Mẹ còn kẽu khóc, thở than dài. 

Nó liều lĩnh dám đi tìm gặp 

Vợ láng giêng nhân lúc tôi trời. 
Mẹ giận đữ la rầy cáu kinh: 

“Sao không trở lại lúc ban mai?” 


$1. Nếu được nuôi đây khổ nhọc vây, 
Mà người xao lãng mẹ hiển này, 
Chơi trò gian di, thì ta hỏi, 

Côn đợi gì ngoài ngục đọa đây? 


82. Nếu được nuôi đây khổ nhọc vây, 
Mà người xao lãng phụ thân này, 
Chơi trò gian di, thì ta hỏi, 

Côn đợi gì ngoài ngục đọa đày? 


63. Kẻ nào tài sản quả mê say, 
Tài sản mất đi cũng có ngày, 
Côn kẻ thờ ơ xao lãng mẹ, 
Hỏi hận vì tai hại đắng cay. 


64. Kẻ nào tài sản quả mê say, 
Tài sản mát đi cũng có ngày, 


64 


Côn kẻ thờ ơ thân phụ nó, 
Hỏi hận vì tai hại đăng cay. 


85. Án vui nhàn nhã, với cười đùa, 
Giải trí, là tài sản tại gia 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy 

Mẫu thân khi tuổi tác già nua. 


đó. Án vui nhàn nhã, với cười đùa, 
Giải trí, là tài sản tại gia 

Của kẻ chăm lo đây tận tụy 

Phụ thân khi tuổi tác già nua. 


87. Quà tặng cùng lời nói dễ thương, 
Ân cần phục vụ cạnh song đường, 
Nhiệt tình tâm trí luôn bình đẳng 
Bày tỏ đúng thời, đúng chốn luôn. 


88. Những đức tính này đổi thể nhân, 
Giống như mấu trục bánh xe lăn, 
Nếu không có chúng, thì tên mẹ 

Sẽ phải cầu xin với các con. 


89. Từ mẫu cũng như nghiêm phụ ta 
Phải đêu được kính trọng tôn thỏ, 
Hiển nhân tán thản người nào có 
Những đực tính này tỏ lộ ra. 


90. Song thân như vậy đáng tuyên dương, 
Giữ địa vị cao cả khác thưởng, 

Được gọi "Phạm thiên " do cô đức, 

Uy danh hai vị lớn khôn lường. 


91. Song thân hiển phải được tôn vinh 
Xưng đáng từ con cái của mình, 
Người dưỡng mẹ cha theo chánh hạnh 
Là người có trí tuệ thông mình. 


92. Đem dâng thức uống với đô ăn 
Sàng tọa và y phục xứng phán, 


65 


Phải tăm mẹ cha, dâu tâm ướt, 
Rửa cho sạch sẽ cả đôi chán. 


93. Bác trí tán dương các việc trên, 
Làm con phụng sự mẹ cha hiển, 
Hân hoan tràn ngập trên trần thể, 
Thân hoại, an vui hưởng cối thiên. 


Như vậy bậc Đại Sĩ chấm dứt Pháp thoại khác nào làm cho núi Sineru (Tu-di) rung 
chuyền. Nghe ngài nói, tất cả các quốc vương cùng đoàn tùy tùng đến trở thành 
những kẻ mộ đạo. Vì vậy sau đó an trú hội chúng vào Ngũ giới và khuyến giáo họ 
tính cần bố thí cùng các đức tính tương tự, ngài bảo họ ra về. 


Sau khi cai trị quôc độ một cách chân chánh, vào cuôi đời tât cả các vua ây đêu đi 
lên cộng trú với chư Thiên. 


Hai Hiện giả Sona và Nanda suôt đời sông phụng sự cha mẹ và về sau được sinh 
Phạm thiên giới. 


Đến đây bậc Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các Thánh Đề và 
nhận diện Tiên thân. 


Lúc kết thúc các Thánh Đề, vị Tỷ-kheo phụng dưỡng mẹ được an trú vào Sơ quả 
Dự lưu: 


- Thời ấy, song thân là phụ mẫu trong hoàng gia, Hiển giả Nanda là Ảnanda, vua 
Manoja là Sàriputfta, một trăm lẻ một vị vua là tâm mươi đại Trưởng lão và một sô 


vị khác, hai mươi bốn đạo quân là đệ tứ đức Phát, côn Hiển giả Sona chính là Ta. 


-OooOoo- 


66 


Bài đọc thêm: Hiếu tử thợ gốm Ghatìkàra 


Trung Bộ Kinh 
Maj?hima Nihaya 


S1. Kinh Ghatikàra 
(Ghatlkàra sufta) 


Như vây tôi nghe. 
Một thời Thế Tôn đi du hành giữa dân chúng Kosala với đại chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Thế Tôn bước xuống bên lề đường, đến tại một địa điểm rồi mỉm cười. Tôn giả 
Ananda suy nghĩ: "Do nhân gì, do duyên øì, Thế Tôn lại mỉm cười. Không phải 
không lý do, Như Lai lại mỉm cười". Rồi Tôn giả Ananda đắp y về phía một bên 
vai, chấp tay hướng đến Thế Tôn và bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì Thế Tôn lại mỉm cười? Không phải 
không lý do, Như Lai lại mỉm cười. 


-- Thuở xưa nảy Ananda, tại địa điểm này là một thị trần tên là Vebhalinga, phôn 
thịnh, giàu có và dân cư đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác sống ở đây, dựa vào thị trấn Vebhalinga. Ở đây, này Ananda, là 
tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính tại đây, này 
Ananda. Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ngồi giảng dạy cho 
chúng Tỷ-kheo. 


Rồi Tôn giả Ananda gấp tư y sanghati (tăng-già-lê), trải ra rồi bạch Thế Tôn: 


-- Bạch Thế Tôn, thỉnh Thế Tôn ngồi xuống. Chính tại địa điểm này, hai bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác sẽ sử dụng. 


Thê Tôn ngôi xuông trên chô đã soạn săn. Sau khi ngôi, Thê Tôn nói với Tôn giả 
Ananda: 


-- Thuở xưa, này Ananda, tại địa điểm này là thị trắn tên Vebhalinga, phôn thịnh, 
giàu có và dân cư đông đúc. Này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã sống dựa vào thị trấn Vebhalinga. Chính tại đây, này Ananda, là tu 
viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Chính tại đây, này 


67 


Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ngồi giảng dạy cho 
chúng Tỷ-kheo. 


Này Ananda, chính tại thị trấn Vebhalinga, có người thợ làm đồ gốm tên là 
Ghatikara, người này là người đàn tín của Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác, vị đàn tín đệ nhất. Thanh niên Jotipala là người bạn chí thân của thợ 
gốm Ghatikara. Rồi này Ananda, thợ gỗm Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 
"~- Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn „ 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tôt lành cho tôi được đên yêt 
kiên Thê Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ây"”. 

Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gốm Ghatikara: 


"-- Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên Sa-môn trọc đầu như vậy đê làm gì?" 


Lần thứ hai, này Ananda... Lần thứ ba, này Ananda, thợ gốm Ghatikara nói với 
thanh niên Jotipala: 


-- Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến yết kiến Thế Tôn 
TH bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi được đến yết 
kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy". 

Lần thứ ba này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gốm Ghatikara: 


"-- Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên Sa-môn trọc đầu như vậy đê làm gì?" 


"-- Vậy này bạn JotIpala, hãy cầm đồ gãi lưng và bột tắm, chúng ta hãy đi đến sông 
đê tăm". 


"-- Thưa bạn, vâng". 
Này Ananda, thanh niên Jotipala vâng đáp thợ gôm Ghatikara như vậy. 


Thợ gồm Ghatikara và thanh niên Jotipala lây đồ gãi lưng và bột tắm, đi đến sông 
đề tăm. Rôi này Ananda, thợ gôm Ghatikara nói với thanh niên Jotipala: 


"- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác không bao xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến 
yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi 
được đến yết kiến Thế Tôn, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng Giác ấy". 


68 


Khi nghe nói vậy, này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gốm Ghatikara: 
"-- Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc đầu như vậy để làm gì?" 


Lần thứ hai, này Ananda, ...lần thứ ba này Ananda, thợ gồm Ghatikara nói với 
thanh niên Jotipala: 


"-- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác không bao xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy 
đi đến yết kiến. Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành 
cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy". 


Lần thứ ba, này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gồm Ghatikara: 
"__ Thôi vừa rồi, bạn Ghatikara, yết kiến Sa-môn trọc đầu như vậy đề làm gì?" 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara nắm lấy thanh niên Jotipala ở nơi cô tay áo và 
nóI: 


"- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác không bao xa. Này bạn Jotipala, chúng ta hãy đi. Chúng ta hãy đi đến 
yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành cho tôi 
được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác ấy", 


Rồi này Ananda, sau khi gỡ thoát cô áo, thanh niên Jotipala nói với thợ gồm 
Ghatikara: 


"-- Thôi vừa rôi, bạn Ghatikara, yêt kiên vị Sa-môn đâu trọc ây đê làm gì? 


Rôi thợ gôm Ghatikara năm lây tóc vừa mới tăm xong của thanh niên Jotipala và 
nÓI: 


"-- Này bạn Jotipala, chỗ này cách tu viện của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác không bao xa. Này bạn Jotipala chúng ta hãy đi, chúng ta hãy đi 
đến yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Thật là tốt lành 
cho tôi được yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác". 


Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala suy nghĩ như sau: "Thật là vi diệu! Thật là hy 
hữu! Thợ gồm Ghatikara tuy sanh thuộc hạ cấp, lại dám nghĩ có thể năm lấy tóc 
của ta, dầu ta vừa mới gội đầu, chắc việc này không phải là tầm thường", rồi nói 
với thợ gồm Ghatikara: 


69 


"-- Này bạn Ghatikara, có thật sự là cần thiết không?" 


"-- Này bạn Jotipala, thật sự là cần thiết. Thật là tốt lành cho tôi được yết kiến Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác". 


"-- Vậy bạn Ghatikara, hãy thả (tay) ra. Chúng ta sẽ đi". 


Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala cùng đi đến Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, thợ gốm Ghatikara đảnh lễ 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác rồi ngồi xuống một bên. Còn 
thanh niên Jotipala thời nói lên những lời cháo đón hỏi thăm với Thế Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, sau khi nói lên những lời chào đón hỏi thăm thân 
hữu, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi một bên, này Ananda, thợ gồm Ghatikara bạch 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"-- Bạch Thể Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của con, bạn thân tình của con. 
Mong Thê Tôn thuyêt pháp cho bạn con”. 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, với pháp 
thoại khích lệ làm cho thích thú, làm cho phẫn khởi, làm cho hoan hỷ thợ gôm 
Ghatikara và thanh niên Jotipala. Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh 
niên Jotipala, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác với 
pháp thoại, khích lệ, làm cho thích thú, phấn khởi, hoan hỷ, sau khi hoan hỷ tín thọ 
lời dạy Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đảnh lễ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, thân bên hữu hướng về 
Ngài rồi ra đi. 


Rồi này Ananda, thanh niên Jotipala nói với thợ gốm Ghatikara: 
"-- Này bạn Ghatikara, khi nghe pháp này, vì sao bạn không xuất gia?" 


"-- Này bạn Jotipala, bạn không biết tôi sao? Tôi phải nuôi dưỡng cha mẹ già và 
mù lòa”". 

"-- Vậy này bạn Ghatikara, tôi sẽ xuất gia từ bỏ gia đình, sống không gia đình". 
Rồi này Ananda, thợ gốm Ghatikara và thanh niên Jotipala đi đến Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, sau khi đên đảnh lê Thê Tôn Kassapa, 
bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, rôi ngôi xuông một bên. Ngôi xuông một bên, 


này Ananda, thợ gốm Ghatikara bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác: 


70 


"__- Bạch Thế Tôn, đây là thanh niên Jotipala, bạn của con, bạn thân tình của con. 
Mong Thê Tôn xuât gia cho bạn con”. 


Và này Ananda, thanh niên Jotipala được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác cho xuất gia, cho thọ đại giới. Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc 
A-la-hán, Chánh Đẳng Giác, sau khi thanh niên Jotipala xuất gia chưa bao lâu, sau 
nửa tháng, sau khi ở tại Vebhalinga lâu cho đến khi thấy tự thỏa mãn, liền du hành 
đi đến Baranasi. Ngài tuần tự du hành và đến tại Baranasi (Ba-la-naï). Rồi này 
Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chành Đăng Giác trú tại Baranasi, ở 
Isipatana, vườn Lộc Uyên. 


Này Ananda, KikI, vua xứ Kasi được nghe như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la- 
hán, Chánh Đăng Giác đã đến Baranasi, trú tại Baranasi, Isipatana, vườn Lộc 
Uyên. Rồi này Ananda, Kiki, vua nước Kasi cho thắng các cỗ xe tối thù thắng, sau 
khi tự mình leo lên một cỗ xe thù thắng với các cô xe thù thắng đi ra khỏi thành 
Baranasi với đại uy vệ của nhà vua để yết kiến Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác. Vua đi xe cho đến chỗ nào còn đi được xe, rồi xuống xe đi bộ, 
đi đến chỗ Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác. Sau khi đến, đảnh lễ 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, vua ngồi xuống một bên. Này 
Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác với pháp thoại, khích 
lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, làm cho hoan hỷ KIkI, vua xứ Kasl, đang 
ngồi một bên. Rồi Kiki, vua xứ Kasi, sau khi được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đắng Giác với pháp thoại khích lệ, làm cho thích thú, làm cho phấn khởi, 
làm cho hoan hỷ, liền bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"-- Bạch Thế Tôn, mong Thế Tôn nhận lời con mời ngày mai đến dùng cơm với 
chúng Tỷ-kheo". 


Và này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác im lặng nhận 
lời. Rồi này Ananda, sau khi được biết Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác đã nhận lời, Kiki, vua xứ Kasi, từ chỗ ngồi đứng dậy, đảnh lễ Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác, thân bên hữu hướng về Ngài rồi ra đi. 
Và này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, sau khi đêm ấy đã mãn, tại trú xứ của mình, 
cho bày biện các món ăn thượng vị, loại cứng và loại mềm, cơm vàng khô, các loại 
cari, các hột đen được gạn bỏ, và các món ăn gia vị, rồi báo thời giờ cho Thế Tôn 
Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác được biết: 


"-- Bạch Thê Tôn giờ đã đên, cơm đã săn sảng”. 


71 


Rồi này Ananda, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác vào buồi sáng 
đắp y, cằm y bát, đi đến trú xứ của Kiki, vua xứ Kasi, sau khi đến, liền ngồi trên 
chỗ đã soạn sẵn cùng với chúng Tý-kheo. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi tự 
tay thân hầu và làm cho thỏa mãn chúng Tỷ-kheo với đức Phật là vị cầm đầu, các 
món ăn thượng vỊ, loại cứng và loại mềm. Rồi này Ananda, KIkI, vua xứ Kasl, khi 
Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác đã ăn xong, tay đã rời khỏi bát, 
lây một ghế thấp rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, này Ananda, Kiki, 
vua xứ Kasi, bạch Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác: 


"-- Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời của con an cư mùa mưa tại 
Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng Tỷ-kheo". 


"-- Thôi vừa rôi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư mùa mưa rôi." 


Lần thứ hai, này Ananda,... Lần thứ ba, này Ananda, KIkI, vua xứ KasI, bạch Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác: 


"-- Bạch Thê Tôn, mong Thê Tôn nhận lời mời của con, an cư mùa mưa tại 
Baranasi; sẽ có sự cúng dường như vậy cho chúng Tyỷ-kheo". 


"-- Thôi vừa rôi, Đại vương, Ta đã nhận lời an cư trong mùa mưa rôi”". 


Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, suy nghĩ như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A- 
la-hán, Chánh Đăng Giác không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", 
vì vậy cảm thấy thất vọng, ưu phiền. Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, bạch Thế 
Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng GIác: 


"_- Bạch Thế Tôn, Thế Tôn có người đản tín hộ trì hơn con?" 


"-- Đại vương, có một thị trấn tên là Vebhalinga. Tại đấy có thợ gốm tên là 
Ghatikara. Người ấy là đàn tín hộ trì của Ta, một đàn tín hộ trì tối thượng. Đại 
vương, Đại vương có nghĩ như sau: "Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đẳng 
Giác không nhận lời mời của ta an cư mùa mưa ở Baranasi", do vậy, Đại vương 
cảm thấy thất vọng, ưu phiền. Nhưng thợ gốm Ghatikara không có như vậy, và 
không sợ như vậy. Này Đại vương, thợ gôm Ghatikara đã quy y Phật, quy y Pháp, 
quy y Tăng. Này Đại vương, thợ gôm Ghatikara từ bỏ sát sanh, từ bỏ lây của 
không cho, từ bỏ tà dâm, từ bỏ nói láo, từ bỏ rượu men, rượu nấu. Này Đại vương, 
thợ gốm Ghatikara thành tựu lòng tin bất thôi chuyên đôi với Phật, đối với Pháp, 
đối với Tăng, thành tựu các giới được bậc Thánh ái lạc. Này Đại Vương, thợ gôm 
Ghatikara không có nghi ngờ đối với Khổ, không có nghỉ ngờ đối với Khổ tập, 
không có nghi ngờ đôi với Khổ diệt, không có nghi ngờ đôi với Con Đường đưa 


72 


đến khổ diệt. Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara, ăn một ngày một bữa, sông 
Phạm hạnh, có giới hạnh, theo thiện pháp. Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara từ 
bỏ ngọc và vàng, không có vàng và bạc. Này Đại vương, thợ gôm Ghatikara không 
có tự tay đào đất hay đào với cái cuốc. Vị này vui lòng làm thành ghè bát với đất. 
lây từ bờ đê bị sập xuống hay do chuột và chó đảo lên, và nói như sau: "Ở đây, nếu 
ai muốn, hãy bỏ vào từng nhúm các loại gạo có vỏ, từng nhúm các loại đậu que 
(mugøa), từng nhúm các loại đậu hột (kalaya), và có thể lấy cái gì mình muốn". 
Này Đại vương, thợ gốm Ghatikara nuôi dưỡng cha mẹ giả và mù lòa. Này Đại 
vương, thợ gốm Ghatikara sau khi đoạn trừ năm hạ phần kiết sử, được hóa sanh, 
nhập Niết-bàn từ chỗ ấy, không phải trở lui đời này nữa. 


“Một thời, này Đại vương, Ta ở tại thị trấn Vabhalinga. Rồi này Đại vương, Ta vào 
buổi sáng đắp y, cầm y bát, đi đến cha mẹ của thợ gôm Ghatikara, sau khi đến nói 
với cha mẹ thợ gốm Ghatikara như sau: 


"-- Người thợ làm đồ gốm đi đâu?" 


"-- Bạch Thê Tôn, người đàn tín hộ trì cho Thê Tôn đã đi khỏi và có dặn như sau: 
Hãy lây cháo từ nơi nôi, hãy lầy đô ăn từ nơi chảo mà dùng”. 


"Rôi Ta, này Đại vương, sau khi lầy cháo từ nơi nôi, lây đô ăn từ nơi chảo, ăn 
xong, từ chô ngôi đứng dậy rôi đi. Rôi này Đại vương, thợ gôm Ghatikara đi đên 
cha mẹ, sau khi đên, nói với cha mẹ như sau: 


"-- A1 đã lây cháo từ nơi nôi, lây đô ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chô ngôi đứng dậy 
rôi đi?" 


"-- Này con, Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đắng Giác, sau khi lấy cháo 
từ nơi nôi, lây đô ăn từ nơi chảo, ăn xong, từ chỗ ngôi đứng dậy rôi đi". 


"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như sau: "Thật là lợi ích cho ta, 
thật là khéo lợi ích cho ta, đã được Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tin tưởng ta như vậy". Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng, hỷ lạc không 
rời khỏi thợ gốm Ghatikara, hay cho đến một tuần (không rời khỏi) cha mẹ (người 
thợ gôm). 


"Một thời, này Đại Vương. Ta trú ở thị trần Vebhalinga, lúc bấy Ø1Ờ, Các cốc bị 
mưa đột, rôi Ta, này Đại vương, gọi các Tỷ-kheo: 


"-- Hãy đi, này các Tỷ-kheo, và xem tại nhà của thợ gốm Ghatikara có cỏ hay 
không? 


73 


"Khi được nghe nói vậy, này Đại vương, các Tỷ-kheo bạch với Ta: 


"-- Bạch Thế Tôn, tại nhà của thợ gốm Ghatikara không có cỏ, nhưng nhà người ấy 
có mái cỏ”. 

"-- Này các Tỷ-kheo, hãy đi và rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm Ghatikara. 

"Rồi này Đại vương, các Tỷ-kheo ấy rút cỏ từ ngôi nhà thợ gốm Ghatikara. Này 
Đại vương, cha mẹ thợ gôm Ghhatikara nói với các Tỷ-kheo ây: 

"-- Quý vị là ai lại rút cỏ ngôi nhà?" 

"-- Này Đại tỷ, ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng Giác bị 
mưa dột". 


"-- Hãy lẫy đi, chư Hiền giả! Hãy lấy đi, chư Hiền giả!" 


"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara đi đến cha mẹ, sau khi đến thưa với cha 
mẹ như sau: 


"-- Những ai đã rút cỏ khỏi ngôi nhà?" 


"-- Này Con, các Tỷ-kheo có nói: Ngôi nhà của Thế Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, 
Chánh Đăng Giác bị mưa dột". 


"Rồi này Đại vương, thợ gốm Ghatikara suy nghĩ như sau: "Thật là lợi ích cho ta, 
thật là khéo lợi ích cho ta đã được Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh Đăng 
Giác tin tưởng ta như vậy”. 


"Rồi này Đại vương, cho đến nửa tháng, hý lạc không rời khỏi thợ gốm Ghatikara, 

hay cho đến một tuần, (không rời khỏi) cha mẹ thợ gôm. Rồi suốt cả ba tháng trời, 

ngôi nhà đứng lấy bầu trời làm mái, nhưng không có mưa rơi vào. Và như vậy, này 
Đại vương, là người thợ gồm Ghatikara. 


"-- Lợi ích thay, bạch Thế Tôn, cho thợ gốm Ghatikara; thật khéo lợi ích thay, bạch 
Thê Tôn cho thợ gôm Ghatikara, đã được Thê Tôn Kassapa, bậc A-la-hán, Chánh 
Đăng Giác tin tưởng!" 

Rồi này Ananda, Kiki, vua xứ Kasi, cho người đưa đến thợ ' gồm Ghatikara, khoảng 


năm trăm xe gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đồ ăn. Rồi này Ananda, những 
người nhà vua cử đi đến thợ gốm Ghatikara và nói: 


74 


"-- Này Tôn giả, năm trăm xe gạo có vỏ, gạo vàng khô và các món đô ăn này, do 
KIkI, vua xứ KasIl, gởi đên cho Tôn giả, mong Tôn giả hãy nhận lây”. 


"-- Nhà vua rât nhiêu phận sự, rât nhiêu việc cân phải làm. Thật là vừa đủ cho tôi, 
được nhà vua nghĩ đên như thê này". 


-- Này Ananda, rất có thể Ông suy nghĩ như sau: "Lúc bây giờ, thanh niên ] otipala 

có thê là một người khác". Nhưng này Ananda, chớ có nghĩ như vậy. Lúc bây giò, 

Ta chính là thanh niên Jotipala. 

Thế Tôn thuyết giảng như vậy. Tôn giả Ananda hoan hỷ tín thọ lời Thế Tôn dạy. 
Hòa thượng Thích Minh Châu dịch Việt 


https://www.budsas.org/uni/u-kinh-trungbo/trung8§1.htm 


75 


PHÀN II 


NHỮNG TÁM GƯƠNG HIẾU DƯỠNG TRONG 
LOÀI BÀNG SANH 


Chuyện thứ sáu: Hai anh em khỉ nuôi dưỡng khỉ mẹ bị mù 
222. CHUYỆN CON KHÍ CÙLLANANDIYA (Tiền thân Cùllanandiya) 

Đây là lời sự trưởng..., 

Câu chuyện này, khi ở Trúc Lâm, bậc Đại Sự đã kế về Đề-bà-đạt-đa. 

Một hôm, các Tỷ-kheo ngôi lại Chánh pháp đường, bắt đầu nói chuyện: 


- Thưa các Hiên giả, Đê-bà-đạt-đa khắc nghiệt, độc ác, tàn nhân, thúc đẩy tên 
tướng cướp hại bậc Chánh Đẳng Giác. Rồi vị ây xô hòn đá, thúc đẩy con voi 
Naàlagiri, không có kham nhân, từ bi, lân mẫn đối với đức Như Lai. 


Bậc Đạo Sư đến tại Chánh pháp đường và hỏi; 
- Này các Tỷ-kheo, các ông hội họp ở đây đang bàn vấn đê gì? 
Khi được nghe vấn đê trên, bậc Đạo Sự nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không chỉ nay, mà trước kia cũng vậy, Đê-bà-đạt-đa đã khắc 
nghiệt, độc ác, không có từ bị. 


Nói xong bậc Đạo Sư kể câu chuyện quá khứ. 


x 


Thuở xưa, khi Brahamadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con khi tên là 
Nandiya (Hoan hỷ), trú ở khu Tuyêt Sơn. Con khỉ em của Bô-tát tên là 


76 


Cùllanandiya (Tiêu Hoan hỷ), cả hai được tám trăm ngàn con khỉ vây quanh và 
sông sẵn sóc mẹ mù. 


Chúng đặt mẹ năm trong bụi cây, và đi vào rừng hái những trái cây ngọt v.v.. gửi 
vê cho mẹ, nhưng những con khỉ đem về không đưa trái cây cho bà nên bà bị đói 
hành hạ, chỉ còn da bọc xương. 

Khi về, Bô-tát nói với mẹ: 


- Thưa mẹ, chúng con có gửi cho mẹ các loại trái cây ngon ngọt, sao mẹ ôm yêu 
thê này? 


Bà mẹ trả lời: 
- Này con thân yêu, mẹ không nhận được gì cả. 


Bô-tát suy nghĩ: "Nêu ta săn sóc đàn khỉ, mẹ ta sẽ chêt mât. Ta sẽ rời đàn khỉ đê 
săn sóc cho mẹ ta". 


Bồ-tát gọi Cùllanandiya và nói: 

- Này em thân, hãy săn sóc đàn khỉ. Còn ta, ta sẽ sắn sóc mẹ! 
Cùllanandiya nói: 

- Thưa anh, em không thể lo lắng cho đàn khỉ. Em chỉ muốn săn sóc mẹ. 


Như vậy, cả hai đêu đông một ý muôn, đi xuông Tuyêt Sơn, lựa một gôc cây bảng 
tại biên địa làm chô trú ân, và nuôi dưỡng khỉ mẹ. 


Bây giờ một thanh niên Bà-la-môn sông ở Ba-la-nạl, sau khi học tât cả các nghê 
với một sư trưởng có danh tiêng nhiêu phương ở Takkasilà, anh ta đên xin phép sư 
trưởng đê ra đi. 

Vị sư trưởng có tài đoán tướng, biết người đệ tử này độc ác, tàn nhẫn, khắc nghiệt 
liên nói: 

- Này con thân, người độc ác, tàn nhẫn sẽ gặp tai nạn đau khổ lớn. Con chớ nên 
khăc nghiệt, chớ làm gì ác độc đê sau phải hôi hận. 


Vị sư trưởng khuyên dạy như vậy rồi để đệ tử ra đi. Thanh niên ấy đảnh lễ vị sư 
trưởng rôi trở về Ba-la-nại và lập gia đình. Anh ta không thê sông với các nghê 


77 


khác nên quyết định sống nhờ mũi nhọn cung tên. Anh ta trở thành một người thợ 
săn, và rời khỏi thành Ba-la-nai để kiếm sống tại một làng ở biên địa. Hàng ngày 
nai nịt với cung tên, anh ta đi vào rừng, giết các loài thú, và đem về bán thịt và 
sông qua ngày. 


Một hôm anh ta không săn được gì trong rừng khi về, anh ta thấy một cây bàng 
đứng ở cuối một khoảng rừng trống. Anh ta đi đến hướng cây bàng ấy với hy vọng 
tìm được vật gì ở đấy. Lúc bấy giờ, hai anh em nhà khi đang cho bà mẹ các loại 
trái ngọt, và đặt bà ngồi trên thân cây. Khi thấy người thợ săn đi đến, hai anh em 
liền núp giữa các cảnh cây, xem anh ta sẽ làm gì. Con người tàn nhẫn â Ấy, khi đến 
gốc cây thấy khỉ mẹ của chúng mù loà, già yếu liền nghĩ: "Sao ta lại vê tay không? 
Bắn con khỉ này xong ta sẽ đi". Rồi anh ta liền cầm cung lên để bắn. Thấy vậy, Bồ- 
tát nói: 


- Này em Củllanandiya thân, người này muốn giết mẹ chúng ta. Anh sẽ thay thế 
mạng sông cho mẹ. Sau khi anh chêt, em sẽ săn sóc mẹ. 


Nói xong, Bô-tát từ giữa cảnh cây đi ra, và nói: 


- Này người kia, chớ có bắn mẹ ta. Mẹ ta mù, giả yếu, ta sẽ đổi mạng sống cho mẹ 
ta. Ông chớ giết mẹ ta, hãy giết ta. 


Sau khi hứa với kẻ ấy, Bô-tát liền ngồi xuống tại chỗ. Tên thợ săn ấy không có 
lòng từ nhắm bắn khỉ mẹ. Cùủllanandiya thấy vậy, suy nghĩ: "Người độc ác này 
muôn bắn cả mẹ ta nữa. Nếu mẹ ta sông thêm một ngày, là một ngày mẹ ta tăng 


thêm tuổi thọ, vậy ta sẽ cứu sông mẹ ta". Nó từ giữa cảnh cây đi ra và nói: 


- Này người kia, chớ giết mẹ ta, ta sẽ chết để cứu mẹ được sông. Hãy bắn ta, bắt cả 
hai anh em chúng ta đê mẹ chúng ta được sông. 


Sau khi hứa với thợ săn, khi em ngôi xuống trong tầm mũi tên. Kẻ săn bắn độc ác 
giết luôn khi em và suy nghĩ: "Ta còn mây đứa con ở nhà nữa. Ta phải bắn luôn 
khi mẹ, để đem thịt về cho chúng". Khi đã hạ sát ba mẹ con khỉ, anh ta mang cả ba 
xác khỉ trên một đòn gánh và về nhà. Trong lúc ấy sắm sét nồi lên đánh xuống nhà 
kẻ độc ác, thiêu cháy vợ, con và cả cái nhà. Cái nhà bị sét đánh thiêu rụi chỉ còn lại 
bộ sườn nhà và các cây cột tre cháy đen. 


Tại công làng, một người thấy anh ta liền báo tin ấy cho anh ta biết. Quá sâu khổ vì 
VỢ con, ngay tại chỗ anh ta quăng đòn gánh, thịt, cây cung, bỏ cả áo mặc. trần 
truông, hoa tay, khóc than đi vào nhà. Khi ây, một cây cột bị gãy, rơi xuống và 
đánh vỡ đầu anh ta. Cùng lúc ấy, đất mở rộng, lửa từ địa ngục A-tỳ phun lên đốt 


78 


tan xác anh ta. Trước khi trút hơi thở cuối cùng, anh ta nhớ lời khuyên giáo của vị 
sư trưởng: "Đây là lời dạy mà Bà-la-môn Pàràsariya đã cho ta". Rôi anh ta than 
khóc và đọc hai bài kệ này: 


Đây là lời sư trưởng, 
Pà-rà-sa-ri-va: 

Chớ nên làm điều ác 
Khiến ngươi phải hối tiếc. 
Việc gì con người làm, 

Sẽ thấy nó trên thân; 

Làm việc ác, gặp ác. 

Như gieo hột giống nào, 
Đem lại quả giống ấy. 


Anh ta vừa đọc kệ xong, đất liền vùi lắp anh ta và ngay lúc ấy anh ta đọa vào địa 
ngục A-tỳ (Vô gián). 


Bác Đạo Sư nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay Để-bà-đạt-äa mới cay nghiệt, độc ác. Thuở 
trước, kẻ ấy cũng đã cay nghiệt, độc ác, không có lòng bì như vậy rồi. 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư nhận diện Ti ¡ên thân: 
- Lúc bấy giò, kẻ đi săn là Đê-bà-đạt-äa, vị sư trưởng danh tiếng nhiễu phương là 


Sàriputta, Cullanandiya là Ânanda, bà mẹ là Mahàpajàpadi, còn khi chúa 
Mahàanandiya là Ta vậy. 


79 


Chuyện thứ bảy: Chim kên kên phụng dưỡng song thân bị mù 
[Trích từ chuyện số 399. Chuyện Chim Thứu (Tiền thân Gijjha)] 
Làm sao thân lão biết tìm mỗi..., 


Bậc Đạo Sư kế chuyện này trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phụng dưỡng 
mẹ mình. 


Ngày xưa, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nai, Bồ-tát được sinh làm chim 
Thứu (kên kên). Khi lớn lên, ngài đưa cha mẹ đã già và mù mắt vào ở trong hang 
thứu và đem thịt quạ cùng nhiều loại khác về nuôi hai vị. Thời ấy có một thợ săn 
đặt bẫy bắt chim thứu quanh nghĩa địa Ba-la-nại. 


Một hôm Bồ-tát đi kiếm thịt đến gần nghĩa địa và sa chân vào bẫy. Ngài không 
nghĩ đến mình, mà chỉ nhớ đến cha mẹ già: "Giờ đây làm sao cha mẹ sông được? 
Ta chắc hai vị sẽ chết vì không biết ta mắc bẫy, sẽ bơ vơ khốn khổ và héo mòn dần 
trong hang núi ấy". Do vậy ngài ngâm vần kệ đầu than khóc: 


1. Làm sao thân lão biết tìm môi 
Trong chốn hang sâu của núi đôi? 
Ta bị buộc chân vào chiếc bây, 
Làm nô lệ của Ni-la thôi. 


Con trai người thợ săn, nghe ngài than khóc, liền ngâm vần kệ thứ hai, chim Thứu 
ngâm vân kệ thứ ba và cứ liên tiêp xen kẽ như vậy: 


Con của thợ săn: 


2. Chim Thứu, sao chim khóc † ôi, 
Tiếng chỉm đưa đến tận bên tái, 

Ta chưa từng thấy hay nghe được 
Chim biết thốt ra tiếng giống người. 


Chim Thứu: 
3. Ta nuôi phụ mẫu đã già rồi 


Ở trong hang nọ dưới chân đổi, 


80 


Làm sao thân lão tìm môi được 
Khi thứu trở thành nô lệ người? 


Con của thợ săn: 


4. Kên kên nhìn xác chết đằng xa 
Hơn cả một trăm dặm vượt qua, 
Vì cớ sao chim không thấy rõ 
Lưới kia bẫy nọ thật gần mà? 


Chim Thứu: 


5. Khi đời sắp đến vận suy tàn, 

Thân chết đang đòi hỏi số phần, 

Dù có đứng gần bên chiếc bây, 
Cũng không thấy bây đặt dây giăng! 


Con của thợ săn: 
6. Thôi hãy về ẩi với lão thân 
Ở trong hang núi, hãy chăm nom, 


Về thăm cha mẹ trong an lạc, 
Chim được ta cho thỏa tưc mong. 


Chim Thứu: 
7. Hỡi thợ săn cùng cả họ hàng, 
Câu mong hạnh phúc đến nhà chàng! 
Ta về với mẹ cha già yếu, 


Chăm sóc hai thân ở dưới hang. 


Sau đó Bô-tát được giải thoát khỏi nỗi sợ chết, vui mừng tạ ơn vừa ngâm vân kệ 
cuôi cùng, vừa ngậm đây thịt trong mỏ và bay vê đưa môi cho cha mẹ. 


+ 


Khi Pháp thoại chấm dứt, Bậc Đạo Sư tuyên thuyết các Sự Thật. Lúc kết thúc các 
Sự Thật, vị Tỷ-kheo được an tru vào Sơ quả (Dự Lưu). 


Rồi Ngài nhận điện tiền thân: 


81 


- Thời ấy, người thợ săn là Channa (Xa-nặc), cha mẹ ta là thân quyến trong hoàng 
gia và Thứu vương là Ta. 


-ooOoo- 
Chuyện thứ tám: Bạch tượng vương chăm sóc mẹ già bị mù 
55. Chuyện Voi Hiếu Dưỡng Mẹ (Tiền thân Màti-Posaka) 
Cho dù voi chúa phải đi xa..., 


Chuyện này Bác Đạo Sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỳ kheo còn mẹ phải 
cáp dưỡng. 


Hoàn cảnh chuyện này cũng giống như chuyện Sàma (số 540 tập VỊ). Trong dịp 
này Bậc Đạo Sư nói chuyện với chúng Tăng, Ngài bảo: 


- Này các Tỷ kheo, chó giận Tỳ kheo này. Ngày xưa, bậc hiên nhân, ngay cả lúc 
sinh ra từ bụng của loài vật, và cách xa mẹ mình cũng không chịu ăn uông gì trong 
bảy ngày, cứ gáy héo mỏi mòn. Dù được Cung cấp đồ ăn Vương giả, họ cũng chỉ 
đáp: "Không có mẹ ta thì ta không muônăn". Tuy thể, lúc gặp lại mẹ, họ mới chịu 
ăn nhự trước. 


Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quả khứ. 


x 


Một thuở nọ, khi vua Brahmadatta trị vì tại Ba-la-nại, Bồ-tát được sinh làm Đại 
tượng vương ở vùng Tuyết Sơn. Toàn thân Voi màu trắng rất hùng vĩ, là chúa đàn 
gôm tắm mươi ngàn con voi vây quanh ngài, song mẹ ngài bị mù. Ngài thường đưa 
cho bầy voi những quả rừng thật ngon để đem về dâng mẹ, tuy thế, chúng chẳng 
đem gì về dâng voi mẹ, mà chúng ăn hết. Khi ngài hỏi thăm và biết được việc ấy, 
ngài bảo: 


- Ta muôn rời đàn đê nuôi mẹ ta. 
Thê là một đêm thuận lợi, bây voi không hay biệt ngài đưa mẹ đi đên đỉnh núi 


Candorana (Chiên-đô-gia), tại đó ngài đê mẹ ở trong một hang dưới đôi, gân một 
hô nước và nuôi nâng mẹ rât chu đáo. 


82 


Bấy giờ, một người thợ rừng ở Ba-la-nai đi lạc đường và không thể nào tìm lối 

ra được nên bắt đầu than khóc ầm ï. Nghe tiếng này Bồ-tát thầm nghĩ: "Đó là một 
người đang cơn hoạn nạn, khi ta đang ở đây mà gã gặp tai họa thật chắng phải lẽ". 
Vì vậy ngài đến gần gã, nhưng gã bỏ chạy vì quá sợ hãi; thấy thế, chúa Voi bảo gã: 


- Này người kia, anh không cần phải sợ ta, đừng chạy trốn, hãy nói tại sao anh 
vừa đi vừa khóc thê? 


- Tâu chúa tế, kẻ hèn này bị lạc đường đã bảy ngày qua. 
Chúa Voi đáp: 
- Anh đừng sợ nữa, và ta sẽ đưa anh ra đường đi của dân chúng. 


Sau đó ngài bảo người ây leo lên ngôi trên lưng ngài và đưa gã ra khỏi rừng, xong 
ngải quay về. 


Còn con người độc ác kia quyết. vào thành phố báo tin cho vua biết. Vì thế gã đánh 
dấu các cây côi, các ngọn đồi, rồi tiền về Ba-la-nai. Lúc ấy vương tượng của 
hoàng đề vừa từ trần. Ngài cho truyền lệnh bằng một hồi trống: 


- Nếu kẻ nào thấy ở đâu có con voi xứng đáng đề hoàng thượng ngự du thì hãy báo 
ngay. 


Sau đó gã kia đên triêu kiên vua và tâu: 


- Tâu Chúa thượng, tiểu thần đã thấy một con Voi tuyệt mỹ, toàn thân màu trắng, 
một vật tôi thăng xứng đáng đê Chúa thượng ngự lên. Tiêu thân xin chỉ đường. 
Nhưng xIn đưa các người quản tượng đi theo đê bắt Voi. 


Vua chấp thuận, bảo một người thợ rừng cùng đi với gã ấy và một đoàn tùy tùng 
lên đường. 


Người thợ cùng đi với gã và trông thấy Bồ-tát đang ăn uống trong một hồ nước. 
Khi Bồ tát thấy gã thợ rừng, ngài nghĩ: "Hiểm họa này chắc chắn không phát xuất 
từ ai khác, ngoài kẻ kia. Nhưng Ta rất mạnh, ta có thê đánh tan tành cả ngàn con 
voi trong lúc thịnh nộ, ta lại đủ sức tiêu diệt cảđàn voi ra trận của một vương quốc. 
Tuy nhiên nếu ta bị lòng phẫn nộ chỉ phối thì công đức của ta sẽ bị tổn hại. Vì vậy 
hôm nay ta sẽ không nôi giận, cho dù có bị gươm giáo đâm vào da thịt". Với 
quyết đinh này, ngài cúi đầu đứng bất động. 


83 


Người thợ rừng bước xuống hỗ sen, khi thấy vẻ tuyệt mỹ của các chóp ngà voi, gã 
bảo: 


- Này con, hãy đến đây. 


Rồi năm lấy cái vòi giống như sợi dây thừng băng bạc, gã dẫn voi về thành Ba-la- 
nại trong vòng bảy ngày. 


Khi mẹ Bô Tát thây con mình không trở vê, bà đoán chắc hăn ngài bị quan quân 
nhà vua bắt rôi, và bà than khóc: 


- Giờ đây cây côi vần mọc, nhưng con ta đã đi xa rôi. 
Và bà đã ngâm hai vân kệ sau: 


1. Dù cho Voi chúa phải đi xa, 
Dược thảo, nhũ hương vẫn mọc ra, 
Lúa có, trúc đào, cùng súng trắng, 
Kén xanh chỗ khuất vẫn đơm hoa. 


2. Tượng vương hắn đến tận phương nao 
Sung túc nhờ bao kẻ tước cao, 

Trang điểm ngọc vàng, vua chúa cỡi, 
Oai hùng thắng địch thủ mang bào. 


Bây giờ người luyện voi kia, đang lúc còn đang đi đường đã gửi về triều một tờ sớ 
dâng vua. Nhà vua liền ra lệnh cả kinh thành trang hoàng thật lộng lẫy. Người 
luyện voi dẫn Bồ tát vào một cái chuồng được tô điểm bằng các dây tua, trằng hoa 
và vây quanh mỗi bức màn đủ màu rực rỡ, xongđến trình vua. Vua mang các món 
cao lương mỹ vị ra bảo đưa cho Bồ Tát, nhưng ngài không ăn chút gì cả: 


- Nêu không có mẹ ta, ta không muôn ăn gì đâu. 
Vua van nài ngài ăn, và ngâm vân kệ thứ ba: 

$. Nào ăn đi một miêng, Voi này, 

Đừng có buôn chỉ, chớ héo gáy, 

Đề phụng sự vua, còn lăm việc 

Mà Voi sẽ đảm trách sau này. 


Nghe vậy Bồ Tát ngâm vẫn kệ thứ tư: 


34 


4. Không, trên đỉnh núi Chiên-đồ-gia, 
Khôn khổ bà kia, mắt lại lòa, 

Dám một chân vào gốc cổ thụ 

Vì không Voi chúa, ấy con bà. 


Vua ngâm vân kệ thứ năm đê hỏi ý nghĩa lời ngài: 


5. Ai ở trên đôi Chiên-đô-gia, 
Nào ai khốn khổ, lại mù lòa? 
Dám chân vào một gốc cây nọ, 
Vì chẳng chúa Voi, con của bà? 


Voi đáp lời qua vân kệ thứ sáu: 


6. Mẹ ta ở trên núi Chiên-đô gia, 
Khốn khổ mù lòa thật xót xa, 
Dám một chân vào sốc cổ thụ, 
Bởi vì Voi chúa ấy là ta. 


Khi nghe nói vậy, vua liền cho ngài được tự do, và ngâm vần kệ thứ bảy: 


7. Voi hùng phụng dưỡng mẫu thân mình, 
Nên thả tự do, cứ mặc tình, 

Thôi để Voi đi về với mẹ 

Và cùng sum họp với gia đình. 


Vẫn kệ thứ tám và thứ chín xuất phát từ Trí tuệ Tối thắng của đức Phật. 


8. Khỏi cảnh giam cầm được thoát thân, 
Hết dây ràng buộc, chúa Voi rừng, 

Vài lời khuyên nhủ cùng vua ấy, 

Voi lại trở về chốn múi ngàn. 

9. Rôi xuống hồ kia mát lạnh trong, 

Nơi này Voi vẫn tới bao lần, 

Dùng vòi hút nước từ hồ ấy 

Tung vây khắp mình của mẫu thân. 


Nhưng mẹ của Bô Tát tưởng là trời bắt đầu mưa, nên ngâm vân kệ thứ mười đê 
trách cơn mưa: 


85 


10. Ai đó đem mưa thật trải thời, 
Thân nào độc ác quả, trời ơi! 

Vì nay con trẻ đà ẩi vắng, 

Con trẻ xưa thường phụng dưỡng tôi. 


Lúc ây Bô tát ngâm vân kệ thứ mười một đê trân an mẹ: 


11. Sao mãi nằm kia vậy, mẹ ơi! 
Này đây con mẹ đã về rồi, 
Ca-thi Đại đề, ngài Thông tuệ, 
Cho trẻ bình an được tái hồi. 


Bà mẹ liên đáp lời, cảm tạ vua qua vân kệ cuôi cùng: 


12. Vạn tuế trường tôn, đấng Đại vương! 
Cấu ngài đem lại nước hùng cường, 

Tự do ngài trả cho con đó, 

Với mẹ, con tròn vẹn kính thương! 


Vua rất hoan hỷ vì đức độ của Bồ tát nên ra lệnh xây một thị trấn không xa hồ ấ ấy 
và vua thườngđến phụng sự Bồ Tát cùng mẹ ngài. Sau đó, khi mẹ ngài từ trần, 
ngài đi thật xa đến một tinh xá tên là Karandaka. Tại đây có năm trăm bậc trí giả 
an trú và vua thường đến cúng dường các ngài. Vua lại truyền tạc một tượng 
băng đá có hình Bồ tát và thường đến chiêm bái để tỏ lòng ngưỡng mộ ngài. Dần 
dần dân chúng khắp cõi Diêm-phù-đề (Ấn Ðộ) tụ tập lại đó cùng nhau cử hành 
ngày hội gọi là hội Voi. 


Khi Bác Đạo Sư chấm dứt Pháp thoại, Ngài tuyên thuyết các Sự thật. Bây giờ lúc 
kêt thúc các Sự thật, Tỳ kheo phụng dưỡng mẹ đã được an trú vào Sơ quả Dự lưu. 


Rồi Ngài nhận điện tiền thân: 


- Vào thời ấy Ananda là nhà vua, mâu hậu Mahàmayà là mẹ Voi và chính Ta là 
chúa Voi đã nuôi dưỡng mẹ mình. 


-OooOoo- 


S6 


Chuyện thứ chín: ˆ Chỉm Anh Vũ vương phụng dưỡng song thân 
[Trích từ chuyện số 484. Chuyện cánh đồng lúa (Tiền thân Sàlikedàra)] 
Mùa lúa chiêm vàng thát đẹp thay... 


Chuyện này bậc Đạo sư kể trong lúc trú tại Kỳ Viên về một Tỷ-kheo phụng dưỡng 
mẹ mình. 


Trường hợp này sẽ được giải thích trong Tì iên thân Sàma (số 540, tập VII). Lúc ấy, 
bậc Đạo sư cho gọi Tỷ-kheo này đêến và hỏi: 


- Này Tỷ kheo, Ta nghe nói ông cấp dưỡng người thể tục, có đúng vậy chăng? 
- Bạch Thế Tôn, đúng vậy! 

- Họ là ai thể? 

- Bạch Thế Tôn, chính song thân của con. 

Bác Đạo sư bảo: 


- Này Tỷ-kheo, tốt lành thay! Các trí nhân ngày xưa, ngay khi còn mang thân thú 
vật hạ liệt, dù chỉ sinh làm loài Anh vũ, nhưng khi cha mẹ già yêu, cũng đã đem 
cha mẹ vào tô và nuôi náng băng chính thức ăn mà chúng ngậm về trong mỏ mình. 


Nói vậy xong, Ngài kế một chuyện quá khứ. 


+ 


Một thuở nọ, vị vua mệnh danh là Đại vương Magadha (Ma-kiệt-đà) trị vì tại 
Ràjagaha (Vương Xá). Thời ấy, có một làng Bà-la-môn, tên là Sàlindiya ở 

phía đông bắc kinh thành này. Trong vùng đông bắc này là địa phận thuộc về nước 
Ma-kiệt-đà. Có một Bả-la-môn sống ở Salindiya, tên là Kosiyagotta, chiếm 

giữ điền sản cả ngàn mẫu đất đề trồng lúa. Khi vụ mùa đến, ông làm một hàng rào 
vững chắc, giao đất cho các gia nhân, có người được năm mươi mẫu, người khác 
sáu mươi mẫu, và cứ vậy, vị địa chủ chia khoảng năm trăm mẫu điền sản cho đám 
ø1a nhân. 


Còn năm trăm mẫu kia, ông chủ giao cho một người làm thuê lấy công, người ấy 
dựng túp lều và ở đó suốt đêm ngày. Lúc bấy giờ, về phía đông bắc vùng đồng 


87 


ruộng nảy là một khu rừng cây bông vải rộng lớn, mọc trên một ngọn đôi bằng 
phăng, trong rừng này có một đàn chim Anh vũ (két) rât đông. 


Lúc bấy giờ, Bồ-tát sinh vào đàn chim Anh vũ này, làm vương tử của chúa Anh vũ. 
Ngài lớn lên tôt đẹp và khỏe mạnh, thân lớn băng cái trục bánh xe. Bây giờ, chúa 
chim đã già, bảo ngài: 


- Nay ta không thể nào bay ra đồng được nữa, con hãy chăm sóc cả đàn chim này. 


Và phong cho ngài chức chim chúa. Từ hôm sau, ngài không chịu để cha mẹ đi 
kiếm mỗi nữa, mà ngài cùng cả đàn bay về vùng Tuyết Sơn, và sau khi ăn lúa no 
nê từ đám ruộng mọc hoang tại đó, ngải trở về mang thức ăn đầy đủ để nuôi cha 
mẹ. 


Một ngày kia, đàn chim Anh vũ hỏi ngài một chuyện. Chúng nói: 


- Trước đây, vào lúc này lúa đã chín trong nông trại Ma-kiệt-đà, bây giờ lúa 
có được trông nữa chăng? 


Ngài đáp: 
- Cứ đi xem. 


Rồi ngài bảo hai chim Anh vũ đi tìm hiểu. Đôi chim Anh vũ bay đi, và hạ cánh 
xuống đồng bằng Ma-kiệt- đà ở phần đất được người làm mướn canh giữ, chúng ăn 
lúa rồi mang một cọng lúa về rừng, thả xuống trước đôi chân của bậc Đại sĩ và nói: 


- Lúa nảy mọc tại đó. 


Hôm sau, ngài bay đến nông trại đó và hạ xuống cùng với cả đàn chim. Người làm 
công ấy cứ chạy đăng này đến chạy đăng kia, cỗ xua đuôi đàn chim, song không 
thể nào đuôi chúng được. Cả đàn Anh vũ ăn lúa xong, ra đi với những mỏ trống 
không, nhưng chúa Anh vũ thu lượm một số lúa mang về cho cha mẹ. 


Hôm sau, bầy Anh vũ lại đến đó ăn lúa lần nữa, và hôm sau nữa cũng vậy. Lúc ấy 
người kia bắtđầu suy nghĩ: "Nếu những con vật này cứ tiếp tục ăn thêm vài ngày 
nữa, thì ta chắng còn chút gì. Vị Bà-la-môn kia sẽ định giá cả cho cả đám lúa này 
và sẽ phạt tiền ta. Ta phải đi báo cho ông ấy biết". Vừa cầm lấy một năm lúa và 
một món quả kèm theo, gã đi đến gặp vị Bà-la-môn kia, kính chào vị ấy và đứng 
sang một bên. Ông chủ bảo: 


88 


- Nào, anh bạn, có được mùa lúa chăng? 
- Thưa Tôn giả Bà-la-môn, được mùa lăm. 
Gã đáp và ngâm hai vân kệ: 


1. Mùa lúa chiêm vàng thật đẹp thay, 
Song tôi xin nói để ngài hay 

Đàn Anh vũ phá tan đồng lúa, 

Tôi chẳng làm sao đuổi chúng bay. 


2. Có một chim kia đẹp nhất đàn, 
Trước tiên tìm lúa chín mà ăn, 
Rồi mang mỘt nắm vào rong mỏ, 
Để sẵn mãi sau những lúc cân. 


Khi vị Bà-la-môn nghe chuyện này lòng phát sinh mối tình thương cảm đối với 
chim Anh vũ chúa. Ong hỏi: 


- Này chú, thế chú có biết cách đặt bẫy chăng? 
- Thưa Tôn ông, tôi có biết. 
Ông chủ ấy liền nói với gã qua vần kệ này: 


3. Đặt bây lông đuôi ngựa thể này, 
Chim kia rồi cũng bị sa ngay, 

Bắt cho cần thận, chim còn sống, 
Rồi lấy chim về gặp lão đây. 


Người giữ ruộng rất vui mừng vì ông chủ không định giá tiền về đám lúa kia, và 
không ai nhắc đến nợ nần cả. Gã đi ngay và làm một cái bẫy bằng lông đuôi ngựa. 
Sau đó gã tìm hiểu xem lúc nào đàn chim sắp đáp xuống ngày hôm ấy, rồi gã 
thấy được nơi chúa Anh vũ đậu. Hôm sau từ sáng sớm gã làm một cái lồng to cỡ 
băng cái bình nước và đặt bẫy rồi ngồi trong lều đợi đàn chim đến. 


Chim chúa đến giữa đàn và chim không tỏ chút gì tham ăn, vừa bước xuống đúng 
nơi đã đậu ngày hôm qua, thì chân đặt ngay vào chiếc thòng lọng. Khi chim thấy 
chân bị siết chặt, liền nghĩ thầm: "Nếu bây giờ ta thốt lên tiếng chim của con chim 
mắc bẫy, thì đàn chim thân thuộc của ta sẽ kinh hoảng và chạy trốn mà chưa ăn 

gì được. Vậy ta phải chịu đựng cho đến khi chúng ăn xong". 


89 


Cuôi cùng, khi chim chúa thây chúng đã no nê, mới lo sợ cho tính mạng mình mà 
thôt lên ba lân tiêng kêu của con chim bị nạn. Cả đàn chìm bay trôn mât. Lúc ây, 
chúa chim Anh vũ bảo: 


- Cả đàn chim bà con quyền thuộc của ta đây, chắng con nảo quay lại nhìn ta nữa! 
Ta đã phạm tội gì vậy? 


Và chim cảm hứng ngâm vân kệ quở trách chúng: 


4. Bây chỉm ăn uống thật no say, 
Rồi chúng liễn tung cánh vút bay, 
Bị bắt mình ta vào chiếc bây, 

Ta đà gây tội lỗi gì đây? 


Người giữ ruộng chợt nghe tiếng kêu của chim chúa và âm thanh của cả đàn chim 
kia bay qua không gian. "Cái gì đó?" Gã nghĩ thâm. Gã đứng dậy ra khỏi lêu và đi 
vê phía cái bây, gã thây chìm chúa ở đó. 


"Đúng là con chim mà ta muốn đặt bẫy đã bị bắt". Gã kêu lên mừng rỡ vô cùng, gã 
lấy con chim ra khỏi bẫy, buộc đôi chân vào nhau và đi về phía làng Salindiya, gã 
giao chim cho vị Bà-la-môn. VỊ này với tình cảm đậm đà dành cho bậc Đại sĩ, ôm 
ngài trong đôi tay, đặt ngài trên đùi mình và nói chuyện với ngài qua hai vần kệ 
sau: 


3. Bụng chim lớn vượt các chỉm kia: 
Trước hết chìm ăn bữa thỏa thuê, 
Sau đó ngậm thêm đây mỏ nữa, 
Trước khi giương cảnh rộng bay về. 
6ó. Chim có một kho phải đổ vào? 


Và chim ghét lão đắng cay sao? 
Lão đôi chim phải trình cho đúng: 
Chim đê kho kia ở chôn nào? 


Nghe lời này, Anh vũ chúa đáp lời, ngâm vẫn kệ thứ tám bằng giọng người ngọt 
ngào như mật: 


7. Ta chẳng ghét ngài, Ko-si-ya, 
Ta không hê có vựa kho nhà, 
Khi vào rừng ở, ta hoàn nợ, 

Và cũng cho vay mượn nữa mà, 


90 


Nơi đó ta dồn kho báu mãi, 
Đây là câu giải đáp phân ta. 


Tiếp theo vị Bà-la-môn hỏi chim chúa: 


8. Món nào chim lại muốn cho vay? 
GÌ đó là công phải trả đây? 

Cho biết kho nào đang tích trữ, 

Rồi ta sẽ thả tự do bay. 


Chim Anh vũ chúa vừa đáp lời Bà-la-môn yêu cầu, vừa giải thích ý định mình qua 
bôn vân kệ: 


9. Lũ chim non nớt ở nhà f4, 
Đôi cảnh còn chưa mọc đủ ra, 
Chủng sẽ nuôi ta mai mốt nọ, 
Nay ta cho chúng mượn vay mà. 


10. Mẹ cha già yếu cả song thân, 
Hai vị xa dân hạn tuổi xuân, 

Với lúa ta mang trong chiếc mỏ 
Đem về dâng trả các ân nhân. 


11. Còn lắm chìm đang sống lẻ đơn, 
Bây chỉm yếu đuối lại nhiều hơn, 

Ta cho bọn chúng vì từ mẫn: 

Đây chỗ hiền nhân gọi trữ tốn. 


12. Dây là phần nợ muốn cho vay, 
Đáy lại là công phải trả đáy, 
Nơi nọ là kho đang tích trữ, 
Giờ ta phán giải hệt lời này. 
Vị Bà-la-môn rất hoan hý khi nghe bài thuyết giáo hợp đạo lý này của bậc Đại sĩ, 


liên ngâm hai vân kệ: 


13. Đạo lý cuộc đời tối thượng thay! 
Làm bao công đức chính chim này! 
Từ môm nhiễu kẻ trên trần thế 
Chẳng có hê nghe luật lệ vây. 


91 


14. Ăn cho vừa ý thật no nê, 

Và mọi chim thân cũng thỏa thuê, 
Anh vũ, rồi ta còn gặp lại, 

Ta yêu hình bóng bạn quay về. 


Cùng với những lời này, ông nhìn bậc Đại sĩ với lòng trìu mến như thể nhìn đứa 
con yêu quý nhất của mình; rồi thả dây khỏi chân chim, ông xoa lên đôi chân â ây 
một loại dầu quý đã lọc kỹ cả trăm lần, và đặt chim lên một bảo tọa rất sang 
trọng, đãi chim ăn món bắp ngọt trên một cái đĩa vàng và uống nước đường. 


Sau đó chúa Anh vũ vừa khuyên nhủ vị Bà-la-môn tinh cân, vừa ngâm kệ này: 


15. Trong nhà ngài đấy, Ko-si-ya, 
Ta uống ăn, tình bạn thiết tha, 

Xin hãy cúng dường cho những vị 
Trong đời gảnh nặng đã quăng xa, 
Và xin phụng dưỡng song thán đủ, 
Khi các ngài kia đã xế tà. 


Lúc ây vị Bà-la-môn vô cùng hân hoan trong lòng, cảm hứng ngân nga nôi lạc thú 
lâng lâng của mình qua vân kệ này: 


16. Thân nữ Cát Tường hắn đến đây 
Khi ta nhìn thấy chúa chỉm này, 

Ta nguyên thực hiện nhiêu công đức, 
Chẳng có bao giờ muốn nghỉ tay, 

Vì giọng chim thân nay lảnh lói, 

Ta vừa nghe thật tuyệt vời thay! 


Kê đó, bậc Đại sĩ không chịu nhận cả ngàn mâu ruộng mà vị Bà-la-môn tặng ngài, 
nhưng chỉ nhận tắm mâu thôi. VỊ ây cho xây tường đá làm ranh giới đê dành 
riêng điện sản cho ngài, rôi lạiđưa tay lên đảnh lễ ngài rât cung kính và nói: 


- Xin Chúa công thượng lộ bình an và mau về khuyên dỗ song thân đang than 
khóc. 


Xong ông đề ngài bay đi. Ngài rất đẹp ý, ngậm một cọng lúa đem về cho cha mẹ 
rôi vừa thả cây lúa trước song thân vừa bảo: 


- Nào dậy đi thôi, cha mẹ thân yêu của con. 


92 


Hai vị nghe lời ngài liền vùng dậy, mắt nhòa lệ thảm. Sau đó, cả đàn Anh vũ kia 
lục tục kéo đên hỏi thăm: 


- Tâu Chúa thượng, ngài làm sao thoát thân được? 
Ngài kề cho chúng nghe toàn câu chuyện từ đầu đến cuối. Còn gia chủ Kosiya 
nghe lời khuyên nhủ của chim Anh vũ chúa, đem phân phát nhiêu của cải, bô thí 
cúng dường các vị chân nhân, các ân sĩ khô hạnh, cùng các Bà-la-môn nữa. 
Vẫn kệ cuối cùng do bậc Đạo sư ngâm để giải thích việc này: 

17. Ko-sỉ này với đại hán hoan 

Thực phám làm phong phú ngập tràn 


Đãi uống ăn La-môn, Thánh giá, 
Bản thân vị áy thật hiên lương. 


Khi bậc Đạo sư đã chấm dứt Pháp thoại này, Ngài bảo: 


- Như vậy, này các Tỷ-kheo, phụng dưỡng mẹ cha mình là một mỹ tục cỗ truyền 
của các bác trí nhân và thiện nhân. 


Sau đó, Ngài thuyết giảng các Sự Thật và nhận diện Tiên thân. Báy giờ, vào lúc kết 
thúc các Sự Thật, vị Tỷ-kheo đó đã được an trú vào Sơ quả Dự Lưu: 


- Vào thời ấy, các đệ tử Phật là đàn Anh vũ, phụ hoàng, mẫu hậu ngày nay là cha 


mẹ chim chúa, Channa (Xa-nặc) là người giữ ruộng, Ananda là vị Bà-la-môn, và 
Ta chính là chim chúa Anh vũ kia. 


93 


Chuyện thứ mười: Chim két mất mạng khi bay qua đại dương 
vì mang xoài ngọt về cho cha mẹ 
[Trích từ chuyện số 255. Chuyện con vẹt (Tiền thân Suka)] 
Khi nào con chỉm áy..., 
Câu chuyện này khi ở Kỳ Viên, bậc Đạo Sư kể về một T }-kheo đã chết vì bội thực. 
Khi Tỷ-kheo này chết, các Tỷ-kheo ngôi tại Chánh pháp đường bàn luận về sự thát 
đức của Tỷ-kheo ây như sau: 
- Thưa các Hiển giả, Tỷ-kheo có tên như vậy không biết lượng cái bụng của mình, 
đã ăn quá nhiễu nên không tiêu hóa nồi và đã chết. 
Bậc Đạo Sư đi đến và hỏi: 
- Này các Tỷ-kheo, khi các ông ngồi họp ở đây, các ông nói đến chuyện gì? 
Khi nghe vấn đê trên, Ngài nói: 


- Này các Tỷ-kheo, không phải chỉ nay, mà trước kia cũng vậy, vị áy vì ăn quá 
nhiêu và đã mệnh chung. 


Rồi bậc Đạo Sư kể câu chuyện quả khứ. 


Thuở xưa, khi vua Brahmadatta trị vì ở Ba-la-nại, Bồ-tát sanh làm con vẹt ở núi 
Tuyết. Bồ-tát là vua của vài ngàn con vẹt, sống ven biến trên sườn núi Tuyết. Vị 
vua chim vẹt này sanh một đứa con. Khi nó lớn lên mạnh khỏe thì mắt Bồ-tát bị 
suy yếu. Người ta thường nói các con vẹt bay rất nhanh. Do vậy, khi chúng trở về 
1à, thì các con mắt yếu trước. Con của vua chim vẹt để cha mẹ ở lại tổ, còn mình 
đi kiếm đồ ăn nuôi dưỡng cha mẹ. 

Một hôm, nó đi tìm môi, đứng trên đỉnh núi nhìn ra biển thấy một hòn đảo, tại đấy 
có một rừng xoải đây trái màu vàng. Hôm sau, đến giờ đi tìm đồ ăn, nó bay và hạ 


xuống rừng xoài, uông nước ngọt của trái xoài, rồi lấy trái xoải chín đem về cho 
cha mẹ. Bồ-tát ăn trái xoài ấy, biết được vị trái xoài, liền nói: 


- Này con thân, có phải trái xoài chín này ở tại đảo tên như vậy không? 


94 


Nó trả lời: 
- Thưa cha thân, đúng vậy. 
Bồ-tát nói: 


- Này con thân, các con vẹt đi đên đảo ây không bảo vệ mạng sông được lâu dài. 
Con chớ nên đi đên hòn đảo ây nữa. 


Vẹt con không nghe theo lời cha, và vẫn đi đến hòn đảo ấy. 


Một hôm, sau khi uống nhiều nước ngọt của xoài, nó mang về một trái xoài chín 
cho cha mẹ. Khi bay về trên mặt biển, thân trở thành mệt mỏi vì mang nặng, nó 
buôn ngủ, nên vừa ngủ vừa bay, và trái xoài từ mỏ nó rơi xuống. Dần dần nó bỏ 
con đường về, bay sà xuống mặt nước rồi rơi xuống nước. Một con cá liền bắt lấy 
nó ăn thịt. 


Bô-tát đợi con đã quá giờ mà không thây nó trở về, biệt răng có lẽ nó đã rơi xuông 
biên và chêt rôi. Kê từ đó vẹt cha vẹ mẹ không có đô ăn, héo mòn rôi chêt luôn. 


x 


Sau khi kề câu chuyện quả khứ xong, bậc Đạo Sư liên đọc các bài kệ này: 


Khi nào con chỉm ấy 
Biết đủ trong ăn uống, 
Chim được thọ mạng đài, 
Và nuôi dưỡng cha mẹ. 


Khi chỉm ăn quá nhiễu, 
Không biết sự tiết độ, 

Tại đấy chìm chìm xuống, 
Không còn ai thấy nữa. 


Do vậy, thật lành thay 

Tiết độ, không tham ăn, 
Không biết lường, chìm xuống, 
Biết lường đâu có chìm? 


Sau khi kể Pháp thoại này, bậc Đạo Sư thuyết giảng Sự thật. Cuối bài giảng ấy, 
nhiêu vị đặc quả Dụ-lưu, Nhát lai, Bát lai và ngài nhận diện Tiên thán: 


95 


- Lúc bấy giò, Tỷ-kheo không tiết độ trong ăn uống là con của vua loài vẹt, còn vua 
loài vẹt là Ta vậy. 


Nguyện đem công đức này 
Hướng về chúng sanh khắp pháp giới 
Đồng sanh cõi Cực Lạc 


Tâm Tịnh 


NGUỒN THAM KHẢO 
Đại Tạng Kinh Việt Nam 


Tiểu Bộ Kinh — Tập I -Tập X 
Khuddakha Nihaya 


Hòa thượng Thích Minh Châu và 
Giáo sự Trần Phương Lan dịch Việt 


Lưu trữ ở https://www.budsas.org/uni/index.htm 


96 


